KINH PHÁP CÚ 
BẮC TRUYÊN 


ĐTK/ĐCTT, N“. 0210 


Soạn tập: TÔN GIÁ PHÁP CỨU 
Hán dịch: 
ĐỜI NGÔ, THIÊN TRÚC SA-MÔN DUY-KỲ-NAN 
Việt dịch: 
THÍCH ĐỒNG NGỘ - THÍCH NGUYÊN HÙNG 


Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation 


Copyright © 20I9 Thích Đồng Ngộ ẽ Thích Nguyên Hùng 
All rights reserved. 
ISBN: 978-0-359-32549-8 


LỜI THƯA 


Cùng Pháp lữ xa gần quỷ mến! 


Kinh Pháp cú Nam truyền đã được dịch ra nhiễu thứ 
tiếng trên thế giới!. Riêng tiếng Việt, bản dịch sớm nhất là 
của hai vị cô Hòa thượng Thích Thiện Siêu, (năm 1959, dựa 
trên bản dịch Hán văn của Pháp sư Liễu Tham) và cố Hòa 
thượng Thích Minh Châu, (năm 1969, dịch từ nguyên bản 
Pali). Cả hai bản dịch này hiện đã được tập hợp và in chung 
thành bộ Kinh Pháp Cú — Lời Phật dạy, nxb. Hồng Đức ấn 
hành năm 2014. 


Đến nay, Kinh Pháp cú Nam truyền đã có nhiễu công 
trình nghiên cứu và dịch thuật khác. Tiêu biểu có Thì kệ Pháp 
cú kinh của Thích Tịnh Minh; Kinh Pháp cú của Phạm Kim 


! Xem mục Phụ bản A, Thư tịch, trang 307, K#? Pháp cú - Lời Phật dạy, của HT. 
Thích Thiện Siêu và HT. Thích Minh Châu, nxb. Hồng Đức, năm 2014. 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


Khánh; Kinh Lời Vàng - Thị hóa Dhammapada, của T)-kheo 
Giới Đức (Minh Đức - Triểu Tâm Ảnh); Kinh Pháp Cú, của 
Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển dịch thơ... Ngoài ra, còn 
nhiễu tác phẩm thi hóa, thì lược khác, như Lời vàng vi điệu 
của Thích Giác Toản, Thị lược lời kinh Pháp cú của Tỉ riểu 
Nguyên, Pháp cú tỉnh hoa của Vũ Anh Sương... Có thể nói, 
Pháp cú Nam truyện đã tạo nguồn cảm hứng vô tận cho giới 
học Phật, hình thành nên nghệ thuật, thi ca đây sảng lạo, 
khiến cho hương hoa chánh pháp ngào ngạt muôn phương! 


Trong khi đó, Kinh Pháp cú Bắc truyền, vốn được dịch 
từ Phạn sang Hán, hiện đang lưu giữ trong Đại tạng kinh Đại 
chánh tân tu, tập Ï, số hiệu 0210, mới chỉ có hai công trình 
dịch thuật bằng văn xuôi (Kết một tràng hoa ca Hỏa thượng 
Thích Nhất Hạnh, Đọc pháp cú Bắc tông của Hòa thượng 
Thích Trí Quang) và một bản kệ tụng trong Linh Sơn Pháp 
bảo Đại tạng kinh. 


Nhận thấy, Pháp cú Bắc truyền có 39 phẩm, 759 bài 
kệ, không những chứa đủ nội dung Pháp cú Nam truyễn 
(gôm 26 phẩm, 423 bài kệ), mà còn nhiều hơn 13 phẩm, 336 
bài kệ với nhiều ý nghĩa sâu xa, thí dụ sinh động, chúng tôi 
mạo muội chuyển dịch tác phẩm này ra tiếng Việt với tựa để 
KINH PHÁP CÚ BÁC TRUYÊN để Tăng Ni và Phật tử có 
cơ hội tiếp xúc, đối chiếu kinh điển giữa hai truyền thống, 
ngỏ hầu hái được những đóa hoa sắc hương trong vườn hoa 
Tuệ giác, làm đẹp cho đời. 


Bản dịch này căn cứ trên bản Đại chánh và tham cứu 
thêm bản Nam Bắc truyền Pháp cú kinh kệ cú đôi chiêu biêu 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


của Hội xá Thất diệp Phật giáo” để phân chia kệ tụng. 
Chúng tôi cũng cho in nguyên bản ở cuối bản dịch để bạn 
đọc tiện đối chiếu. 


Trong quá trình phiên dịch, chúng tôi nhận được nhiễu 
khích lệ từ chư tôn đức và quý pháp hữu am tường Hán tạng; 
nơi đây, xin chân thành trì ân chư tôn đức và quỷ bằng hữu. 


Trong vài thập niên đầu công nguyên, khi Phật pháp 
mới du nhập Trung quốc, do vốn dụng ngữ Phật học chưa 
nhiễu, nên các dịch giả kinh Phật nói chung và dịch giả kinh 
Pháp cú nói riêng phải vay mượn nhiều khái niệm bản ngữ để 
diễn tả. Đây là một thử thách không nhỏ đổi với chúng tôi, và 
cũng do đó nên bản dịch không sao tránh khỏi sai sót, vụng 
về. Kính lạy Thiện tri thức mười phương hỷ xả và chỉ dạy 
thêm cho. 


Am Vô Nguyện 
Cuỗi thu Bính Thân, Phật lịch 2560 


Thích Nguyên Hùng 


? Xem ở đây: http://www.bjbci.com/fij/974.jhtml; và ở đây: 
http://book.bfnn.org/books3/2075.htm#a239. 


V 


¬ 


' r r ' 
`S œ ~¬I CC ƠI: >> C3 3 PP CC ` CỔ -¬Il CC ƠI: Ð> C3 





S2 
>> C© 


MỤC LỤC 


Lời Thưa 
Bài Tựa 
Phẩm 1 Vô Thường 


Phẩm 2 Khuyến Học 
Phẩm 3 Nghe Nhiều 
Phẩm 4 Dốc Lòng Tin 
Phẩm 5 Giữ Giới Cần Thận 
Phẩm 6 Quán Niệm 
Phẩm 7 Nhân Từ 

Phẩm § Nói Năng 
Phẩm 9 Song Yếu 
Phẩm 10 Phóng Dật 
Phẩm 11 Tâm Ý 

Phẩm 12 Hương Hoa 
Phẩm 13 Ngu Tối 
Phẩm 14 Minh Triết 
Phẩm 15 A La Hán 
Phẩm 16 Một và Nhiều 
Phẩm 17 Làm Ác 

Phẩm 17 Dao Gậy 
Phẩm 19 Già Suy 
Phẩm 20 Yêu Bản Thân 
Phẩm 21 Thế Tục 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


Phẩm 22 Đức Phật 
Phẩm 23 An Ninh 
Phẩm 24 An Vui 
Phẩm 25 Tức Giận 
Phẩm 26 Trần Cấu 
Phẩm 27 Phụng Trì 


Phẩm 28 Con Đường Giải Thoát 


Phẩm 29 Quảng Diễn 
Phẩm 30 Địa Ngục 
Phẩm 31 Ví Dụ Con Voi 
Phẩm 32 Ái Dục 

Phẩm 33 Lợi Dưỡng 
Phẩm 34 Sa Môn 

Phẩm 35 Phạm Chí 
Phẩm 36 Niết Bàn 

Phẩm 37 Sinh Tử 

Phẩm 38 Nếp Sống Đạo 
Phẩm 39 Điều Lành 
Nguyên văn kinh chữ Hán 


VI 


S5 

90 

93 

96 

102 
106 
110 
116 
120 
123 
127 
134 
139 
146 
154 
163 
167 
171 
175 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


BÀI TỰA 


Kệ Đàm-bát là nghĩa lý cốt lõi của các kinh. Đàm nghĩa 
là Pháp; Bát nghĩa là Cú. Pháp cú cũng có mấy bộ khác 
nhau, có bộ gồm 900 bài kệ, có bộ 700 bài, có bộ 500 bài. 


Kệ hay Thi tụng tức là lời kết. Những bài kệ này do Thể 
Tôn gặp việc tu) nghỉ diễn thuyết chứ không phải nói ra trong 
một lúc. Môi bài kệ đêu có mở đầu, kết thúc và nằm rải rác 
trong kinh. Đức Thế Tôn vì lòng đại từ thương xót chúng sinh 
mà thị hiện ở đời, khai mở chân lý nhằm giải thoát cho họ. 
Giáo nghĩa Phật thuyết gói gọn trong mười hai phần giáo và 
được phân thành nhiều bộ. Như bốn bộ A-hàm là bộ kinh do 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


Tôn giả A-nan khẩu truyền sau khi Phát nhập diệt. Bất luận 
bài kinh dài ngắn, phân mở đầu đều có câu “Tôi nghe như 
vây” nhằm khẳng định đây là nghĩa lý nhiệm mẫu từ kim 
khẩu Phật nói ra lúc Ngài còn tại thể. VỀ sau, sa-môn của 
năm bộ phải tự sao chép những bài kệ 4 câu hoặc 6 câu trong 
các kinh, dựa trên nội dung từng bài kệ đó rôi đặt tên phẩm. 
So với mười hai phần giáo, nội dung của các bài kệ này quá 
ngắn gọn, không có tên kinh thỏa đáng, nên gọi chung là 
Pháp cú. 


Lời kinh gọi là Pháp ngôn, Pháp cú được hình thành 
dựa trên Pháp ngôn này. Gần đây Cát-thị” truyền lại 700 câu 
kệ nghĩa lý sâu xa, rất tiếc người dịch đã làm lẫn lộn nghĩa lý 
đổi chút. Phật đã khó gặp, lời Phát lại càng khó được nghe, 
hơn nữa Ngài thị hiện ở Thiên Trúc, mà ngôn ngữ Thiên Trúc 
lại không đồng âm với Hán ngữ. Sách của Thiên Trúc được 
goi là Phạn thư, ngôn ngữ được gọi là Phạn ngữ, danh vật 
không đồng nên chuyển dịch cho chính xác là điều không dễ. 
Xưa chỉ có An Thế Cao, Đô uỷ Phật Điễu chuyển dịch từ 
Phạn sang Hán là chính xác nhất, từ đó về sau khó ai tiếp 
bước”. Dịch giả sau này dù không thể nêu bật được nghĩa lý 
sâu kín, nhưng vẫn giữ được giá trị và chỉ thú của tác phẩm. 


Duy-kỳ-nan (Vighna) là người đầu tiên chuyển dịch từ 
Phạn sang Hán. Ngài vốn người Thiên Trúc, đến Vũ Xương 
vào năm Hỏang Vũ thứ 3 (224 Tầy lịch), mang theo bản Pháp 
cú gôm 500 kệ tụng, mời đồng đạo Trúc Tương Diễm cùng 
chuyển dịch. Diễm tuy giỏi Phạn văn nhưng lại không rành 


3 Cát-thị #K. Chưa khảo cứu được! 


* Tức là tính đến khoảng 222-253 Tây lịch, giai đoạn Chi Khiêm tận lực phiên 
dịch kinh điển. 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


Hán ngữ, thành thử bản dịch của ngài có những chữ để 
nguyên Phạn ngữ, hoặc dựa trên nghĩa đặt âm, cốt chuyển tải 
được tính chân thật chứ văn từ thì không mấy bác học. Hồi 
ấy, Khiêm tôi cho rằng, ngôn từ ngài dịch chưa mấy nhuần 
nhuyễn, Duy-kỳ-nan nói: “Phật dạy: Nương nghĩa lý đừng 
quá câu trau chuốt, chọn pháp chứ đừng chạy theo tính 
nghiêm mật”, những bản kinh truyền lại cho đời cần phải dễ 
hiểu và không đánh mắt nghĩa lý của nó, như vậy gọi là thiện. 
Hầu hết người dịch đêu cho rằng, Lão tử bảo: “Lời đẹp thì 
không đáng tin, lời đáng tin thì không đẹp”; Không tử cũng 
bảo: “Sách không truyền tải hết lời, lời không chuyển tải hết 
ý”, đủ thấy ý của thánh nhân thâm thuỷ vô cùng. 


Pháp cú bản Phạn hiện nay lưu hành, nghĩa lý thật 
chính xác với khế kinh, bởi đây là những kệ tụng được khẩu 
truyền và khẩu dịch. Cổ đức đã từng hiệu đính nhưng không 
thêm thắt văn từ, những bản dịch khó hiểu thì không lưu 
truyền nữa, vì thể có rất nhiêu bài kệ đã bị bỏ đi. Văn từ Pháp 
cú mộc mạc nhưng ÿ chỉ lại thâm sâu, câu chữ ngắn gọn 
nhưng nghĩa lý nhiệm mẫu, cốt chuyện liên quan đến khế 
kinh, mỗi bài kệ đễu có nguyên do, từng câu đêu có nghĩa. 
Người xuất gia ở Thiên Trúc nếu không học Pháp củ là đi sai 
trình tự tu học. Pháp cú chính là nắc thang cân thiết giúp 
những người xuất gia tu tập thâm nhập vào pháp tạng sâu xa, 
khéo khai mở cho kẻ mông muội, biện rõ chánh tả, khuyến 
hóa người học trở về sống với chính mình, dù học ít nhưng 
kiến giải mênh mông, có thể nói Pháp cú là nghĩa lý mẫu 
nhiệm, cốt yếu tột bác. 


Lúc kinh mới truyền, có rát nhiêu chô không hiểu. Gặp 
Tương Diêm đên, lại học hỏi thêm, mới có bản kệ đáy, lại 


1H 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


thêm 13 phẩm mới. So những bản khác, số lượng kệ tụng có 
tăng lên nhiễu. Xếp theo phẩm mục, tổng có một bộ gồm 39 
phẩm, cả thảy hơn 750 bài kệ. 


Với việc làm ây có bao ích lợi, đếu sạn sẻ ra, ngỏ hâu 
gắn xa cùng nhau học hỏi! 


Chỉ Khiêm 


Cẩn bút 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


QUYỀN THƯỢNG 
(Gồm 21 phẩm, 357 bài kệ) 


Việt dịch: Thích Đồng Ngộ 


Phẩm I: 
VÔ THƯỜNG? 


J559a] Phẩm VÔ THƯỜNG gồm 2l bài kệ", nói về: tỉnh 
ngộ dục, mê, loạn; công danh, mạng khó bên, chỉ đạo là chân 
thát. 


001. 

Ngủ nghỉ vừa thức dậy 
Nên sinh lòng mừng vui 
Lăng nghe lời ta dạy 
Soạn chép lời Phật-đà. 


002. 

Các Hành ˆ đều vô thường 
Toàn là pháp thịnh suy 
Sinh ra phải chết đi 

Tịch diệt mới an lạc. 


? Phẩm vô thường ##?#, không có Päli tương đương. 
® Kệ: Nguyên bản ghi là Chương #Ẽ. 
” Hành: pháp hữu vi. 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


003. 

Như thợ gốm giỏi giang 
Lấy đất nặn đồ dùng 
Sinh mạng ta rốt cuộc 
Như đồ vật vỡ tan. 


004. 

Như dòng sông chảy xiết 
Nước cứ mãi trôi xa 
Cũng vậy, thân mạng ta 
Ra đi nảo quay lại. 


005. 

Như gậy người chăn bò 
Lùa chúng ra đồng cỏ 
Già chết cũng thế đó 
Xua người đến tử vong . 


006. 

Đến trăm ngàn chủng tộc 
Bắt luận gái hay trai 

Ai tích chứa tiền tài 

Đều lụi tàn, tan mất. 


007. 

Sự sống ngày đêm vơi 
Tiêu tan cả cuộc đời 

Làm mạng ta cạn kiệt 
Như nước dần bốc hơi. 
008. 

Thường hằng rồi cũng đổi 
Cao mây cũng lụi tàn 

Có hợp ắt có tan 

Có sống phải có chết. 


Š Päli, kệ 135 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


009. 

Muôn loài xâu xé nhau 
Khiến tan thân mắt mạng 
Hạnh phúc hay khổ đau 
Đều tuỳ nơi nghiệp cảm. 


010. 

Già đến, khổ dày vò 
Chết đến, thức rời xa 
Cửa nhà giam cầm họ 
Vì tham, phải luân hồi. 


011. 

Than ôi! Già đến rồi 
Thần thái, sắc kém suy 
Mắy khi được như ý 
Về già dò dẫm đi. 


012. 

Dù sống thọ trăm tuổi 
Chết đến sẽ lôi đi 

Khỏe mạnh được mây khi 
Toàn già nua vây bức. 


013. 

Một ngày nữa qua mau 
Mạng ta dần ngăn lại 
Như bầy cá thiếu nước 
Hỏi có gì vui đâu? 

014. 

Già đến sắc lực suy 
Bệnh triền miên huỷ hoại 
Thân già nua, tiểu tụy 
Chết là lẽ tự nhiên. ” 


? P8li, kệ 148. 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


015. 

Thân này có gì đẹp 
Thường tuôn chất bản dơ 
Bệnh tật luôn vây bức 
Họa già, chết chực chờ. 


016. 

AI tham lam phóng túng 
Càng chuốc lấy não phiền 
Chăng biết đời biến chuyển 
Mạng cũng đổi thay theo. 


017. 

Chăng con cái cậy nhờ 

Chắng cha, anh chở che 

Một khi thần chết ghé 

Chăng người thân nương nhờ. '° 


018. 

Ngày đêm thường biếng nhác 
Già chẳng hết trăng hoa 

Giàu có chăng ban ra 

Không nghe lời Phật dạy 

Ai đủ bốn thói ấy 

Là tự hủy đời mình. 


019. 

Dẫu hư không, biển cả 

Dù núi thắm hang sâu 
Nhưng không một nơi nào 
Thoát chết khi nghiệp đến. 


!9 bại, kệ 288, 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


020. 
Việc này của ta làm 
Phải làm cho kết quả 
Ai bị nó quấy phá 
Giẫm đạp khổ chết, già. 


021. 

Biết thế, khéo thanh tịnh 
Là dứt đường tử sinh 
Tỳ-kheo ngán ma binh 
Nên vượt ra sông chết. 


Phẩm 2 
KHUYÊN HỌC'! 


[559b] phẩm khuyến học gôm 29 bài kệ: làm chủ mọi hành 
vi, bản thân bỏ ngu tôi, ất thây đạo sảng ngời. 


022. Thương thay! Kẻ ham ngủ 
Như rận, ốc cuộn mình 

Vùi đời trong bắt tịnh 

Mê muội chấp làm thân. 


023. 

Nào phải bị chém chặt 
Như trẻ đau liệt giường 
Sao cứ năm chán chường 
Gây chi bao tai ách? 


024. 

Nghĩ suy không phóng dật 
Học theo hạnh thánh hiền 
Nhờ vậy hết não phiền 
Thường niệm, tự vắng lặng. 


!! Phẩm Khuyến học (tức Giáo học #w#8), không có Päli tương đương. 


6 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


025. 

Chánh kiến, tăng sở học 
Soi sáng cho thế nhân 
Sống, phước tăng ngản lần 
Chết, không đọa đường ác. 


026. 

Đừng học nghĩa lý nhỏ 
Dễ tin vào pháp tà 
Đừng tập thói buông thả 
Dễ khiến lòng dục tăng; 


027. 

Khéo tu, thực hành pháp 
Giữ giới, đọc tụng luôn 
Đến, đi không phiền muộn 
Đời đời thường tịnh an. 


028. 

Siêng học, nhiếp thủ thân 
Cần thận ý, nói năng 

Là đến nơi vắng lặng 

Hết tạo tác, thường an. 


029. 

Việc không đáng chớ học 
Điều đáng làm nên làm 
Ghi sâu điều đã học 

Các lậu diệt trừ nhanh. 


030. 

Thấy pháp, thân lợi lạc 

Sẽ đến nơi an lành 

Biết lợi phải làm nhanh 
Mới là người sáng suốt. 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


031. 

AI khởi tâm thức tỉnh 
Học đạo, thật vững bền 
Đắm diệt, tự buông mình 
Thụt lùi, chẳng lợi ích. 


032. 

Chọn hướng đi, thắng tới 
Học, tu phải cân bằng 

Tỏ thông nghĩa thù thắng 
Nhớ ghi và thực hành. 


033. 

Học đạo trước diệt si 'ˆ 

Diệt thường kiến, đoạn kiến '° 
Tịnh sáu căn, sáu trần Độ 

Là đạo nhân chánh chân. '” 


034. 

Học mà không bạn tốt 
Thiện hữu sách tắn mình 
Thà thủ chí một mình 
Đừng kết thân kẻ dốt. 


035. 

G1ữ giới, siêng học hành 

Bè bạn nhiêu, ích chỉ 

Thuần thiện, không phiền não 
Như voIi, một mình đi. 


2 Diệt si. Nguyên bản ghi đoạn mẫu f3. 

'3 Thường kiến, đoạn kiến. Nguyên bản ghi quân nhị thân 8—E:. 
'* Sáu căn, sáu trần. Nguyên bản ghi chư doanh tùng §###ƒ. 

'Š Pãli, kệ 295. 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


036. 

Giữ giới, nghe đều thiện 
Cả hai quý như nhau 
Nghe, song hành giữ giới 
Học, vận dụng cho sâu. 


037. 

Học trước phải giữ giới 
Cốt nắm vững giá, khai 
Cho, chăng mong nhận lại 
Siêng năng, đừng năm dài. 


038. 

Nếu người sống trăm tuổi 
Tà học, chí chẳng ngay 
Chăng bằng sống một ngày 
Siêng năng học chánh pháp. 


039. 

Nếu người sống trăm tuổi 
Thờ lửa, tu dỊ thuật 

Chăng bằng trong phút giây 
Giữ giới tạo phước đức. 


040. 

Làm được rồi hãy nói 
Đừng nói lời rỗng suông 
Dối lừa, không đáng tin 
Người trí chẳng hề muốn. 
041. 

Học, trước cầu thông hiểu 
Phân biệt rõ đúng sai 

Tỏ tường rồi dạy dỗ 

Phát tuệ, chăng lầm sai. ' 


! pali, kệ 158. 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


042. 

Búi tóc, học đạo tà 

Lòng cấu nhiễm, đắp y 
Mê chăng thấy thật lý 
Như người điếc nghe âm. 


043. 

Học phải xả ba độc 

Pháp dược điều phục mình 
Dõng mãnh vượt tử sinh 
Như rắn thay da cũ. 


044. 

Ai học và nghe nhiều 

GIữ giới luật trọn vẹn 

Hai đời đều được khen 

Sở nguyện được viên mãn. 


045. 

AI học nhưng nghe Ít 
Giữ giới chăng hòan toàn 
Hai đời đều chuốc khổ 
Sở nguyện cũng tiêu tan. 


046. 

Căn bản học có hai: 
Thân cận bậc nghe nhiều 
Nắm thật lý, thông hiểu 
Tuy khổ, chẳng lầm sai. 


047. 

Cỏ dại hại lúa tốt 

Dục nhiều ngăn học hành 
Xấu ác cày nhồ sạch 

Ắt thu lắm quả lành. 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


048. 

Nghĩ kỹ hãy mở lời 
Ngôn từ đừng thô bạo 
Luận pháp hay giảng đạo 
Nói năng chớ trái nhau. 


049. 

Khéo học, không phạm giới 
Sợ pháp, hiểu cử kiêng 

Ý thức điều nhỏ nhiệm 

Đời sau hết não phiên. 


050. 

Xa lìa mọi tội phước 
Phạm hạnh thường huân tu 
Thân trọn đời nhiếp thủ 
Là người khéo học, tu. 


Phẩm 3: 
NGHE NHIÊU'? 


[560a] phẩm nghe nhiều gồm 19 bài kệ : khuyên người 
nghe và học, nghe nhiêu phát thánh trí, chánh giác tự thăng 
sang. 


051. 
Nghe nhiều lại giữ vững 
Lẫy pháp làm tường thành 
Tiến tu, không huỷ phạm 
Giới, tuệ sẽ tiền nhanh. 


052. 

Nghe nhiều khiến chí sáng 
Đã sáng, trí tuệ tăng 

Thấu triệt nghĩa sâu rộng 
Hiểu nghĩa, đời sống an. 


1 Phẩm Nghe nhiều (tức Đa văn #8), không có Päli tương đương. 


12 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


053. 

Nghe nhiều dứt lo âu 

Hăng vui trong tịnh lạc 
Khéo tuyên dương diệu pháp 
Tự thê nhập nê-hoản. 


054. 

Nghe nhiều thông giới luật 
Chánh kiến diệt nghi ngờ 
Phi pháp hết phủ mờ 

Đến được nơi tịch diệt. 


055. 

Làm bậc thầy mẫu mực 
Khiến người sáng, dứt nghi 
Khơi bản tâm thanh tịnh 
Tạng pháp khéo duy trì. 


056. 

Khéo giữ nên tỏ nghĩa 
Nhờ vậy chăng lỗi lầm 
AI thọ trì đúng pháp 
Chóng an lạc thân tâm. 


057. 

Dù nghe ít hay nhiều 

Cống cao khinh người khác 
Như người mù soi đuốc 
Người sáng, mình tôi tăm. 


058. 

Cầu tước vị, tiền tài 

Tôn quý, phước sinh thiên 
Trí thế gian hùng biện 

Đâu bằng người nghe nhiều. 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


059. 

Nghe được vua ban tặng 
Chư thiên khen hết lời 
Nghe là đệ nhất tạng 
Mạnh giàu nhất cuộc đời. 


060. 

Người trí chăm nghe học 
Người thích đạo vui lây 

Đề vương hết lòng kính 
Thích, phạm bằng người này. 


0ó1. 

Tiên nhân còn kính nghe 
Huống chi người quyên quý 
Cao thượng thay, bậc trí 
Lạy họ, chăng lỗi lầm. 


062. 

Thờ mặt trời vì sáng 
Thờ cha mẹ vì ân 

Thờ vua phải ra sức 
Học đạo, thờ đạo nhân. 


063. 

Vì bệnh, kính thầy thuốc 
Muốn thắng, dựa mạnh giàu 
Người trí diễn pháp mầu 
Đời đời thêm phước trí. 


064. 

Mưu cao, hiểu bằng hữu 
Hiểm nguy, tỏ bạn thù 
Khi vui, rõ tính vợ 

Nói năng, biết trí ngu. 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


065. 

Nghe có ích đời này 

Đến vợ con bè bạn 

Phước đời sau vô vàn 
Nghe nhiều thành thánh trí. 


066. 

Nhờ nghe dứt lo, giận 
Khô, bất hạnh tan mau 
Muốn an lạc dài lâu 
Nên gần bậc nghe nhiều. 


067. 

Sâu, đau hơn ung nhọt 
Ngu, khổ hơn bị thương 
Dùng sức đâu diệt được 
Nhờ nghe nhiều dứt mau. 


068. 

Mù nhờ đây mắt sáng 
Tối cũng hết mờ lu 

Dẫn dắt người trần thế 
Như sáng dẫn người mù. 


069. 

Nhờ vậy ngu sĩ dứt 

Lìa mạn, giàu an vui 

Học, kính người nghe nhiều 
Là người tích phước đức. 


Phẩm 4: 
DỐC LÒNG TIN'3 


[560b] phẩm dốc lòng tin có 18 bài kệ : luận về gốc lập 
đạo, chánh kiến quả nhờ nhân, thực hành luôn thăng tiến. 


070. 
Tín, tàm, giới, ý tài 

Là pháp hiền thánh khen 
AI nói được như vậy 
Người ấy liền sinh thiên. 


071. 
Kẻ ngu bỏ thiên hạnh `” 
Chăng khen pháp bố thí 
Tín, thí giúp điều lành 
Đến bờ kia an lạc. 


ĐT”. 

Lòng tin, người trường thọ 
Niệm pháp, trụ an nhiên 
Thân gần, ý trên hết 

Trí, thọ như thánh hiền. 


18 phẩm Dốc lòng tin (tức Đốc tín #§{Ã), không có Päli tương đương. 
'” Thiên hạnh Z#T: tức Phạm hạnh. 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


073. 

Lòng tin, khiến đắc đạo 
Pháp, rũ mọi đeo mang 
Nghe pháp phát sinh trí 
Đến đâu cũng rõ ràng. 


074. 

Lòng tin vượt vực thắm 
Vững như người lái đò 
Tinh tấn diệt khổ lo 
Phát tuệ lên bờ giác. 


075. 

Ai có hạnh dốc tín 

Thì được thánh ngợi khen 
AI vui hạnh vô vi 

Thì đứt mọi gút mắc. 


076. 

Lòng tin và giới luật 
Tâm tuệ luôn thực hành 
Dõng mãnh diệt sân giận 
Thoát hồ thắm rất nhanh. 


gi, 

Lòng tin giúp giới thành 
Trí tuệ cũng tiễn nhanh 
Ở đâu luôn thực hành 
Đến đâu cũng được cúng. 


078. 

Lợi lộc ở trên đời 

Tín, tuệ đứng bậc nhất 
Là bảo vật vô thượng 

Là gia nghiệp phi thường. 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


079. 

Muốn thấy lẽ huyền vi 
Phải ưa nghe, giảng pháp 
Xả mọi niệm xan tham 
Là đức tin dõng mãnh. 


080. 

Lòng tin vượt sông sâu 
Phước ẫây ai đọat được 

Ngăn chặn nghiệp trộm cướp 
Hạnh sa-môn vui cầu. 


081. 
Đừng gần kẻ vô tín 
Thích nói lời thắng ngay 
Như khơi bùn dưới suối 
Ắt được mạch nước đầy. 


082. 

Người hiền trau đồi trí 

Vui nhìn nguồn nước trong 
Như người khéo lẫy nước 
Không để cho đục dòng. 


083. 

Lòng tin, thuần không nhiễm 
Chỉ hiền, nhân gần ta 

Điều đáng học thì học 
Không đáng, hãy tránh xa. 


084. 

Tín, cỗ xe chở ta 

Khó biết đi bao ngả 
Như điều phục voi lớn 
Điều phục mình lớn hơn. 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


085. 

Tín, giới là của báu 
Tàm, quý là trân châu 
Nghe, bố thí cũng vậy 
Tuệ nữa là bảy báu. 


056. 

Lòng tin giữ được giới 
Quán các pháp tịnh, thường 
Trí tuệ là lợi hành 

Thành kính giữ chẳng quên. 


087. 

Người trí biết chắc thật 
Bắt luận gái hay trai 
Sinh ra có thất tài “° 
Không một ai nghèo khó. 


?° Thất tài +B†: bảy thánh tài gồm tín, giới, tàm, quý, niệm, bố thí, tuệ (Từ điển 
Đinh Phúc Bảo). 


19 


Phẩm 5: 
GIỮ GIỚI CẨN THẬN"! 


[560c] Phẩm GIỮ GIỚI CÂN THẬN có 16 bài kệ: trao 
cho con đường thiện, ngăn câm mọi tà phi, vê sau không hôi 
tiệc. 


088. 

AI tâm thường thanh tịnh 
Trì luật đến trọn đời 

Tịnh tu các thiện hạnh 

Nhờ đó giới tất thành. 

089. 

Người trí hộ trì giới 

Phước tam bảo sáng ngời 
Được tiếng thơm, lợi dưỡng 
Đời sau vuI cÕi trời. 


?! Phẩm Giữ giới cẩn thận (tức giới thậnz‡†#), không có Päli tương đương. 


20 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


090. 

AI trì giới thanh tịnh 

Chỗ ấy pháp hiện tiền 

Thấy chánh đạo thường nhiên 
An lạc nhất trong chúng. 


091. 

Giữ giới tâm an lạc 

Thân thể không não phiền 
Ngủ nghỉ tâm an nhiên 
Thức dậy lòng thư thái. 


092. 

Giữ giới, hành bồ thí 

Làm phước, phước theo mau 
Đi bất cứ nơi đâu 

Lòng tràn đây an lạc. 


093. 

Vẹn toàn gì tốt nhất 
Điều thiện nào an vui 
Điều gì đáng quý nhất 
Lạm dụng gì đừng nhận? 


094. 

Giới vẹn toàn mãi an 

Giới thiện an lạc nhất 

Trí tuệ là tột bậc 

Lạm dụng phước đừng làm. 


095. 

Ty-kheo nghiêm trì giới 

G1ữ gìn kỹ các căn 

Chừng mực với uống ăn 
Thường sống trong tỉnh giác. 


21 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


096. 

Lẫy giới chiết phục tâm 
Luôn sống trong chánh định 
Đừng quên chánh trí mình 
Thường vận tâm quán sát. 


097. 

Người minh triết giữ giới 
Chánh trí thường hiện tiền 
Hành đạo tâm như nhiên 
Đạm bạc dứt các khô. 


098. 

Tây trừ mọi cấu nhiễm 
Đừng để ngã mạn sinh 
Trọn đời cầu chánh pháp 
Sống với tuệ trí mình. 


099. 

Giới, định, tuệ giải thoát 

Cần phải khéo duy trì 

Mọi câu nhiễm viễn ly 
Không họa hoạn, vướng mắc. 


100. 

Thấu triệt liền giải thoát 
Nẻo sống chết vượt qua 
Thoát mọi cảnh giới ma 
Như vẳằng dương rạng tỏa. 


101. 

Mê lầm và phóng túng 
Thường lạc mất lỗi về 
Chánh hạnh giới, định, tuệ 
Cần cầu, chớ lìa xa. 


22 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


102. 

Người trì giới thanh tịnh 
Tâm chẳng từng buông lung 
Chánh trí đã tỏ thông 

Lìa xa mọi tà chúng. 


103. 

Trụ nơi an lạc đó 

Sẽ lìa xa đường tà 

Rũ sạch cảnh giới ma. 
Là chánh đạo vô thượng. 


23 


Phẩm 6: 
QUÁN NIỆM® 


[561a] Phẩm QUÁN NIỆM gồm I2 bài kệ, bàn về: Nên 
tảng giữ ý niệm ”, bên trong quán hơi thở, ắt mở thông mối 
đạo. 


104. 
Cần quán niệm thật kỹ 
Từng hơi thở vào ra 
Trước sau thông đạt cả 
Sống đúng lời Phật-đà. 


105. 

Soi sáng cho thế gian 
Như mây tan trăng hiện 
ĐI, đứng phải tư duy 
Ngôi, nằm nên nhớ kỹ. 


?2 Phẩm Quán niệm (tức duy niệm †£:), không có Päli tương đương. 

*® Nguyên văn: Thủ vi chỉ thỉ, nghĩa là nền tảng của việc giữ những ý niệm vi tế 
khi nó chưa manh nha, chưa hiện hình thành tướng (Đạo đức kinh-Thủ vi- 
Chương 64). 


24 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


106. 

Ty-kheo lập quán hạnh 
Mỗi một ngày tiễn nhanh 
Trước sau đều vượt bậc 
Chăng còn thấy tử sanh. 


107. 

Ta chăng ở đâu xa 

Chỉ ngay trong sáu thời 
Tỳ-kheo thấy nê-hoàn 
Nhờ nhất tâm thắng tới. 


108. 

Một khi có chánh quản 

Tự thân luôn hành trì 

Không thực hành, ngẫm nghĩ 
Trọn chăng được tịnh an. 


109. 

AI thực hành được vậy 
Biển ái dục vượt qua 

Khéo tỉnh giác chánh niệm 
Biết, hiểu tâm an hòa 
Thường quán niệm như vậy 
Khổ già, chết lùi xa. 

110. 

Tỳ-kheo sống tỉnh giác 
Phải quán niệm như vầy 
Khổ sở đĩ đọa đày 

Vì chưa dứt sinh tử. 

TII. 

Muốn khai mở tâm mình 
Phải thường nghe diệu pháp 
Hay thay! Bậc chân giác 
Trọn không còn đến, đi. 


25 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


Hỗ. 

Hễ là người tỉnh giác 
Ngày đêm chăm học hành 
Thấu triệt nghĩa giải thoát 
Khiến các lậu hết nhanh. 


113. 

AI người gặp duyên lành 

Hãy về nương tựa Phật 

Ngày đêm luôn nỗ lực 

Thường niệm Phật, pháp, tăng. 


114. 

AI làm chủ ý mình 

Đó là đệ tử Phật 

Ngày đêm luôn nỗ lực 

Thường niệm Phật, pháp, tăng. 


115. 

Ngày đêm luôn quán tưởng 
Niệm thân, niệm vô thường 
Niệm giới, niệm bó thí 
Không, vô nguyện, vô tướng. 


26 


Phẩm 7: 
NHÂN TỪ?! 


[561b] Phẩm NHÂN TỪ gồm I8 bài kệ: nói về những 
công hạnh; bậc Đại nhân, Thánh nhân; đức trải ra vô lượng. 


116. 

Nhân từ không hại vật 
Luôn khéo nhiếp thủ thân 
Trụ pháp không sinh diệt 
Đến đâu cũng an nhiên. 


117. 

Nhân từ không hại vật 
Cần thận ý, nói năng 

Trụ pháp không sinh diệt 
Đến đâu cũng an nhiên. 


118. 

Người loạn, ta chánh niệm 
Hăng giữ lòng nhân từ 
Biết giằn cơn giận dữ 

Đó là hạnh thanh cao. 


2 Phẩm Nhân từ 3#{—: không có Päli tương đương. 


27 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


119, 

Chí thành và thong dong 
Đừng buông lời cộc cằn 
Chuyện người đừng nồi nóng 
Đó là hạnh thanh cao. 


120. 

An nhàn đừng tạo tác 
Chăng sát hại mọi loài 
Thân tâm không nhiễu loạn 
Đó là hạnh thanh cao. 


L. 
Thường giữ lòng từ ái 
Sống đúng lời Phật khuyên 
Biết đủ, biết dừng lại 

Sẽ thoát dòng tử sinh. 


i22 

Ít muốn, siêng học hành 
Đừng đắm trong lợi danh 
Nhân từ đừng phạm ác 

Ở đời được thanh danh. 


123. 

Nhân từ đừng phạm ác 
Chớ hiện tướng vui buồn 
Bị người khác não phiền 
Phải dùng trí lắng xuống. 


124. 

Lo lắng khắp bạn hiền 

Xót thương mọi chủng tính 
Lòng từ luôn thê hiện 

Đến đâu cũng an nhiên. 


28 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


l2: 

Người trí thích nhân từ 
Học rộng và chánh tín 
Biết đủ chắng âu lo 
Được chư thiên gìn g1ữ. 


126. 

Ngày đêm sống nhân từ 
Tâm không nghĩ đấu tranh 
Chăng hại mọi chủng tánh 
Oan gia chẳng đến tìm. 


127. 

Không nỡ lòng, cứ giết 
Phạm giới lại dối lừa 

Lỗi lầm, sợ người biết 
Chăng nhìn ra muôn loài. 


128. 

Rượu làm mắt ý chí 

Sống phóng túng hành vi 
Chết rồi, đường ác đi 

Há chưa từng ngẫm nghĩ ? 


129 và 130. 

Sống nhân từ đạo đức 
Thương mọi loài chúng sinh 
Người người đều ca ngợi: 
Phước quả luôn theo mình (1) 
Ngủ, thức đều yên tịnh (2.3) 
Ác mộng thảy lánh xa. (4) 


Trời hộ, người yêu kính (5,6) 


Thoát khổ độc đao binh (7) 
Nước, lửa chăng hại được (8,9) 


29 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


Có phước báu hiện tiền (10) 
Chêt sinh vê Phạm thiên (1 1) 
Đạt mười một phước quả. 


131. 

Lòng từ luôn trải ban 
Không chối bỏ muôn loải 
Biển tử sinh dần cạn 
Mau chóng xuất thế gian. 


132, 

Đức Nhân nung nấu chí 
Tâm Từ luôn dẫn đầu 
Thương muôn loài như nhau 
Phước ấy đâu kề xiết. 


133. 

Dẫu cho cả cuộc đời 
Tế trời bằng voi ngựa 
Vì thiên hạ phụng sự 
Đâu bằng tu niệm Từ. 


30 


PHẨM 8: 
NÓI NĂNG 


[561c] phẩm nói năng gồm 12 bài kệ. Nội dung phẩm này: 
cần thận giữ khâu nghiệp, nói năng hay luận bản, phải nằm 
trong đạo lý. 


134. 

Thô tục chửi, nhục mạ 
Hồng hách khinh người ta 
Ai khởi ác hạnh ấy 

Oán ghét liền sinh ra. 


135. 

Từ tốn và dịu dảng 

Luôn kính trọng người khác 
An nhiên, nhẫn điều ác 

Oán ghét chóng tiêu tan. 


136. 

Con người sống ở đời 
Búa bén nằm trong miệng 
BỊ chém vào thân mình 
Bởi những lời bất thiện. 


31 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


lãm, 

Ganh đua chút lợi nhỏ 
Vùi chôn cả gia tài 
Giam mình trong cự cãi 
Khiến ý chuốc họa tai. 


138. 

Khen ác, ác ca ngợi 

Cả hai xấu như nhau 
Háo thắng ưa đâu khẩu 
Đời sau chuốc khổ sầu. 


Lã9: 

Vô đạo, đọa đường ác 
Khổ địa ngục tăng mau 
Lìa ngu, tu pháp nhẫn 
Nhớ kỹ, thoát khổ sầu. 


140. 

Làm thiện được giải thoát 
Tạo ác tự đeo gông 

Bậc trí khéo thông đạt 
Khổ não hết chất chồng. 


141. 

Bỏ tật xâu hơn thua 

Xuất ngôn đừng hiếu thắng 
Như chánh pháp nói năng 
DỊu dàng thay! Lời nói. 


142. 

AI nói năng hòa nhã 
Lòng sẽ chắng lo phiền 
Chăng trách cứ người ta 
Là nói lời hiền thiện. 


32 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


1443. 

Nói năng hợp ý người 
Khiến ai cũng hoan hỷ 

Nói lời không ác ý 

Người người đều vâng theo. 


144. 

Lời ích lợi chân thành 
Không lầm lỗi, chánh chơn 
Tỏ thật nghĩa, đúng pháp 
Là gần diệu đạo hơn. 


145. 

Nói năng như phật-đà 
Hạnh này mau chứng quả 
Khơi nguồn mọi thiện pháp 
Bậc trung thiên là ta. 


33 


Phẩm 9: 
SÓNG YÊU”? 


[562a] Phẩm SONG YÊU gồm 22 bài kệ, luận về: thiện và ác 
đôi nghịch, cùng nêu bật cả hai, diệu nghĩa cũng song hành. 


146. 

Tâm là gốc các pháp 
Dẫn đầu, khiến đảo điên 
AI nói năng, hành động 
Với tâm niệm bất thiện 
Khổ não sẽ đi liền 

Như xe lăn theo vết. 


147. 

Tâm là gốc các pháp 
Dẫn đầu, khiến đảo điên 
AI nói năng, hành động 
Với tâm niệm thiện tịnh 
Phước lạc sẽ theo sau 
Tựa như bóng theo hình. 


?5 Phẩm song yếu ##Z, tương đương Päli, phẩm 1, Yamakavagga. 


34 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


148. 

Hành động với ý loạn 
Ngu trói, đọa vô minh 
Bê tha, chỉ biết mình 
Đâu hiểu lời tốt đẹp. 


149. 

Hành động với ý định 

Trí sáng lại thông minh 
Chăng bị người ganh ghét 
Thông đạt lời an lành. 


159. 

Nuôi oán với kẻ oán 
Oán đối mãi chất chồng 
AI diệt tâm oán giận 
Hạnh này ai cũng mong. 


51; 

Đừng ưa trách người khác 
Cốt luôn cảnh tỉnh mình 
Hạnh này ai thông đạt 
Trọn đời không khổ lo. 


To. 

Ai thấy thân nảy tịnh 
Chăng nhiếp thủ các căn 
Không chừng mực uống ăn 
Yếu hèn lại lười nhác 

Bị tà ma nghiền nát 

Như gió thôi rạp cây. 


35 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


153. 

Ai quán thân bắt tịnh 
Siêng nhiếp thủ các căn 
Chừng mực trong uống ăn 
An lạc và tinh tấn 

Chắng bị tà ma lẫn 

Như gió gặp núi cao. 


154. 

Ai chăng dứt câu nhiễm 
Tâm dục còn bôn ba 
Bản thân luôn buông thả 
Đừng nên mặc ca-sa. 


l5: 

Ai gột rửa cầu nhiễm 

Giới, định thường nghiêm trì 
Thân tâm đã điều phục 
Xứng đáng mặc pháp y. 


156. 

AI cho thật là giả 
Nhâm lấy giả làm thật 
Đó là kẻ chấp tà 

Chẳng máy may lợi ích. 


157. 

Biết thật rõ là thật 
Gặp giả biết giả ngay 
Ai thấy biết như vậy 
Lợi ích mãi đong đây. 


36 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


158. 

Như nhà lợp không kín 
Nước mưa thấm dột vào 
Kẻ buông thả đời mình 
Tham dục vào mọi chỗ. 


159. 

Như nhà lợp thật kín 
Nước mưa chắng rỉ vào 
Người giữ tâm ý mình 
Nước tham dục khô ráo. 


160. 

Ai sống gần kẻ ngu 

Như gần vật hôi hám 

Quen thói xấu, đui mù 
Chắng biết mình tạo nghiệp. 


161. 

Ai sống gần bậc trí 

Như xông ướp hoa hương 
Siêng làm lành, phát trí 

Đức hạnh ngát muôn phương. 


192. 

Nay buôn, đời sau buồn 
Làm ác, buôn hai đời 
Hắn đau buồn, khiếp SỢ 
Chu tội, thẹn ngút trời. 


193. 

Nay vul, đời sau vui 

Làm thiện, vui hai đời 

Hắn vui, luôn khoan khóai 
Được phước, tâm thảnh thơi. 


37 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


164. 

Nay than, đời sau than 
Làm ác, hai đời than 

Hắn than: Ta làm ác 
Chuốc khổ não ngập tràn. 


165. 

Nay mừng, đời sau mừng 
Làm phước, hai đời mừng 
Hắn mừng: Ta làm phước 
Được phước thêm vui mừng. 


166. 

Kẻ đẻo miệng, tham cầu 
Buông lung, không giới đức 
Dâm, nộ, si hừng hực 

Chưa từng sách tấn nhau 
Tụ tập như bầy trâu 

Không xứng đệ tử Phật. 


167. 

Nói đúng thời, thiểu dục 
Như chánh pháp thực hành 
Dâm, nộ, s¡ dứt sạch 

Trí sáng, sông thanh nhàn 
Khiêm cung và dịu dàng 
Đáng là đệ tử Phật. 


348 


Phẩm I0: 
PHÓNG DẬT*ê 


[562b] Phẩm PHÓNG DẬT gồm 20 bài kệ, bàn về: dẫn luật 
đê ngăn tình; phòng tà ngừa lâm lôi, đem đạo khuyên thành 
hiện. 


168. 

Giới là nẻo an lành 
Phóng dật là cửa tử 
Không tham thì bắt tử 
Mắt đạo tự vùi mình. 


169. 

Người trí luôn giữ đạo 
Chăng buông thả đời mình 
Lòng vui mừng thanh tịnh 
Nhờ đó đạo quả thành. 


?6 Phẩm phóng dật ##, tương đương Päli, phẩm 2, Appamãdavgga. 


39 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


170. 

Thường tư duy chánh đạo 
Chánh hạnh luôn trau dồi 
Tinh tân vượt cõi đời 

An lạc không gì sánh. 


171. 

Thường tư duy chánh niệm 
Thanh tịnh, ác diệt nhanh 
Hằng sống trong chánh pháp 
Thiện quả ắt chóng thành. 


T5: 

Đi, không hề phóng túng 
Ở, luôn điều phục mình 
Trí khéo làm định sáng 
Chắng lạc hố vô minh. 


l5 

Kẻ ngu, ý thô tháo 

Tham lam cự cãi nhau 
Người trí thường cần trọng 
G1ữ mình như giữ châu. 


174. 

Đừng tham lam, giành giật 
Dục lạc chăng đam mê 
Tâm chẳng hề phóng dật 
An lạc trên lối về. 


L5: 

Giữ mình không phóng dật 
Khéo chế phục mới tải 
Ngự trí tuệ lầu đài 

Nguy hết, liền an lạc. 


40 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


176. 

Người trí thấy kẻ ngu 

Như non cao, mặt đất 

Trong loạn, thân đoan chánh 
Thường tỉnh giác bản thân 
Sức ấy hơn sư tử 

Bỏ ác, trí sáng ngắn. 


171. 

Ngủ ỳ như đá tảng 

Ngu mê lấp hình hài 
Năm dài, không thấy khô 
Bởi vậy mãi đầu thai. 


178. 

Không lúc nào phóng túng 
Khéo ngăn lậu dừng trôi 
Phóng túng, ma rình rập 
Như sư tử vồ mồi. 


179: 

Ai chăng hề phóng túng 
Là Tỳ-kheo chánh chân 
Tâm thanh tịnh vô ngần 
Bởi thường hộ tâm ý. 


180. 

Tỳ-kheo cần quán kỹ 
Phóng dật khổ triền miên 
Ganh đua nghiệp lớn liền 
Tích ác vào lửa dữ. 


4I 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


181. 

G1ữ giới, phước tăng hoài 
Phạm giới lòng sợ hãi 
Khéo dứt lậu ba cõi 

Chắc chăn gần nê-hoàn. 


182. 

AI đã từng phóng dật 
Sau biết kiềm chế mình 
Là soI sáng nhân sinh 
Chắc chắn lòng an định. 


183. 

Ai lầm lỗi tạo ác 

Đem thiện nghiệp sửa mình 
Là soi sáng nhân sinh 

Chắc chắn lòng thiện tịnh. 


184. 

Ai sớm xa trần tục 

Thực hành lời Phật-đà 
Là soi sáng Ta-bà 

Như mây tan, trăng hiện. 


185. 

AI trước từng làm ác 
Sau thức tỉnh làm lành 
Là soI sáng nhân gian 
Như mây tan, trăng hiện. 


186. 

Sống không gây khổ não 
Chết chăng chuốc ưu phiền 
Thấy đạo, tâm an nhiên 
Biên ưu sầu vơi cạn. 


42 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


187. 

Ai đoạn pháp uế trược 
Học, tư duy pháp mâu 
Vực khổ vượt qua mau 
Hết gá nương chấp trước 
Lại chăng còn lầm bước 
Đoạn dục, hết sầu lo. 


43 


Phẩm II: 
TÂM Ý?? 


[563a] Phẩm TÂM Ý gồm I2 bài kệ: nói ý và tinh thần, dù 
không hình không tướng, nhưng tạo tác vô hạn. 


188. 

Ý khiến đọa súc sinh 
Buông lung khó chiết phục 
Người trí giữ tâm mình 

Sẽ sáng suốt bậc nhất. 


189. 

Ý buông lung khó giữ 
Thường lao theo dục trần 
Dẫn nó vào đường lành 
Điều phục, thường an lạc. 
190. 

Ý nhỏ nhiệm khó thấy 
Thường lao theo dục trần 
Người trí thường hộ thân 
Khéo giữ, liền an lạc. 


?7 Phẩm tâm ý :›Z, tương đương Päli, phẩm 3, Citta vagga. 


44 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


191. 

Một mình vượt đường xa 
Khuất mờ không thấy bóng 
Phải giữ ý, gần đạo 

Mới thoát khỏi lưới ma. 


192. 

Tâm chưa từng dừng nghỉ 
Chánh đạo chắng theo về 
Việc đời cũng ngu mê 
Không một chút chánh trí. 


193. 

Niệm chưa từng dừng nghỉ 
Rong ruồi khắp muôn phương 
Phước khiến nghiệp cùng đường 
Tỉnh giác là bậc trí. 


194. 

Tâm pháp mà Phật giảng 
Khó nhận diện vô cùng 
Luôn tỉnh giác điều phục 
Chớ đề tâm buông lung. 


195. 

Thấy pháp an lạc nhất 

Sở nguyện ắt viên thành 
Người trí giữ ý mình 

Đoạn nhân duyên sinh khô. 


196. 

Đời người chẳng dải lâu 
Đều trả về cát bụi 

Thân hoại, thức đi mau 
Ham gì thân tạm bợ. 


45 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


197. 

Tâm, như voi lung chạy 
Sống thác, không mối manh 
Niệm đa phân bất chánh 

Tự chuốc khổ vảo thân. 


198. 

Ý tác tạo thân ta 

Nào phải do mẹ cha 

Nỗ lực hướng chánh pháp 
Phước thiện đừng rời xa. 


199. 

G1ữ sáu căn như rùa 
Phòng hộ ý vững chãi 
Người trí khiến ma thua 
Nên tâm luôn thư thái. 


46 


Phẩm I2: 
HƯƠNG HOA3 


[563a] Phẩm HƯƠNG HOA gồm I7 bài kệ, nói về việc: 
Học cân phải thực hành, như từ hoa được quả, khiên nguy trở 
thành chân. 


200. 

Ai khéo chọn đất tốt ” 
Vượt thoát cả chư Thiên 
AI khéo giảng Pháp cú 
Như khéo hái hoa thơm. 


201. 

Bậc Thánh chọn đất tốt 
Vượt thoát cả chư Thiên 
AI khéo nói Pháp cú 
Như khéo hái hoa thơm. 


8 Phẩm Hương hoa (tức hoa hương ‡#®), tương đương Päli, phẩm 4, Puppha 
vagga. 

? Nguyên bản ghi Trạch địa, nghĩa là chọn đất không bị giống ái nảy mầm. 
Tham chiếu kinh Xuất diệu, 19 : 1n] »!h ?FiiBHhZ, Zi£Ãth. Thế nào gọi 
là đất? Cái được gọi Đất là ái được trông lên đó. 


47 


THÍCH ĐÔNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


202. 

Đời như ngói chưa nung 
Pháp huyền tựa bọt bèo 
Đoạn mâm hoa dục vọng 
Sống chết chẳng dõi theo. 


30 


203. 

Thân này như bọt nồi 
Pháp huyền như bọt bèo 
Đoạn mầm hoa dục vọng 
Sống chết chắng dõi theo. 


204. 

Bệnh đến thân tiều tuy 
Như hoa héo rụng rơi 
Một khi thần chết tới 
Thân như nước cuốn trôi. 


205. 

Kẻ tham muốn vô độ 
Khiến người ta lánh xa 
Giàu có nhờ nghiệp tà 
Ắt bị người khinh miệt. 


206. 

Tỳ-kheo vào làng xóm 
Như ong vào vườn hoa 
Lẫy vị rồi bay ra 

Không làm hại hương sắc. 


s Đoạn tận các kết sử. Tham chiếu Kinh Xuất diệu, 19: li Eã #, BH ñ# 8 †£ Bĩ 
li f#ấ fE 2k 5š ## Êâ, SE  il Í{ RB Im Wl1JU Z, Xá ñ?, Bị jỆ ‡f Ÿ( TU, 





48 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


207. 

Việc người đừng nhòm ngó 
Họ đã làm hay chưa 

Phải xét ta sớm trưa 

Việc làm tà hay chánh. 


208. 

Ví như bông hoa đẹp 

Có sắc, chẳng có hương 
Nói hay, làm không được 
Chỉ là lời tầm thường. 


209. 

Ví như bông hoa đẹp 

Có sắc lại thêm hương 

Nói hay và làm được 

Ät được phước khôn lường. 


210. 

Gom hoa quý đẹp tươi 

Kết thành tràng thơm phức 
Người rộng bồi phước đức 
Đời đời hưởng an vui. 


211. 

Hương thơm hoa cỏ lạ 
Không tỏa ngược chiều gió 
Hương chân nhân tỏa ra 
Đức hạnh thơm khắp chốn. 


212. 

Như hương thơm chiên-đàn 
Hay hương hoa sen xanh 

Dù không hương nào sánh 
Nhưng chẳng bằng giới hương. 


49 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


TỐ, 

Hương hoa dù thơm mây 
Vẫn chưa nhất cõi đời 
Nhưng hương người trì giới 
Khiến mọi loài thơm lây. 


214. 

Ai giữ đủ giới cắm 

Đời sống chăng bê tha 

Ý chánh định giải thoát 
Thường lìa hắn lỗi ma. 


215. 

Như đóa sen thơm ngát 

Mọc trong những rãnh mương 
Nhưng tỏa hương ngào ngạt 
Đẹp lòng khách qua đường. 


216. 

Biển sống chết cũng vậy 
Phàm phu mãi trôi lăn 
Bậc trí vui thoát hắn 
Xứng là con Phật-đà. 


50 


Phẩm l3: 
NGU TÔI! 


[563b] Phẩm NGU TỎI gồm 21 bài kệ. Nội dung phẩm 
này: khai mở người mông muội, nên bày tướng trạng ra, 
muôn khiên họ sáng tỏ. 


217. 

Mắt ngủ thấy đêm dài 
Mộệt mỏi thấy đường xa 
Ngu, sống chết dài ra 
Nào biết đâu chánh pháp. 


218. 

Ngu sỉ thường tăm tối 
Trôi mãi như sông dài 
Một mình đi một lỗi 
Biết làm bạn cùng ai. 
219. 

Lân la với kẻ ngu 

Ưu sâu thêm dai dăng 
Ở chung càng cay đẳng 
Tợ oan gia nhiều đời. 


3! Phẩm Ngu tối (tức ngu ám /šRïi), tương đương Päli, phẩm 5. Bäla vagga. 


5 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


220. 

Nào con, nào tài sản 
Kẻ ngu mãi lo xa 
Chính ta còn không có 
Thứ kia ở đâu ra? 


221. 

Ta ở đây mùa nóng 
Mùa lạnh cũng chăng đi 
Kẻ ngu luôn nghĩ vậy 
Nào biết lẽ thịnh suy. 


DU , 

Kẻ ngu biết mình ngu 
Dần dà cũng phát trí 
Ngu sĩ cho mình trí 
Thì chẳng ai ngu bằng. 


2a: 

Ngu sỉ gần người trí 
Như gáo múc nước kia 
Dù gần mãi chẳng lìa 
Vẫn không biết pháp vị. 


224. 

Kẻ trí gần người trí 
Như lưỡi nễm mùi vị 
Dù chỉ trong phút giây 
Liền hiểu thông đạo ý. 


225: 

Việc làm của kẻ ngu 
Khiến thân thêm tai hại 
Việc ác càng hăng hái 
Càng chuốc lắm tai ương. 


52 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


226. 

Người làm việc bắt thiện 
Làm xong tâm hối tiếc 
Mắt đẫm lệ thở than 

Ôi! Quả báo cay nghiệt! 


227. 

Người làm việc phước đức 
Làm xong tâm mừng vui 
Nhận phước quả không dứt 
Lòng hớn hở tươi cười. 


228. 

Quả ác chưa chín tới 

Kẻ ngu tưởng mật đường 
Một khi nó thuần thục 
Tự chuốc lắm tai ương. 


229. 

Kẻ ngu luôn mơ tưởng 
Không thấy ra khổ đau 
Đến lúc đọa ngục sâu 
Mới hay toàn ác nghiệp. 


230. 

Ngu xuân gây nghiệp chướng 
Mà chăng tự thoát ra 

Tai ương luôn thiêu nướng 
Tội khổ càng cháy bừng. 


S31, 

Kẻ ngu thích ăn ngon 

Tháng ngày càng khóai khâu 
Chưa bằng phần mười sáu 
Người tư duy pháp mầu. 


533 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


Ta, 

Kẻ ngu luôn khát vọng 
Trọn đời vẫn huyền hư 
Chuốc nỗi đau dao gậy 
Quả báo chắng dối hư. 


233. 

Hãy nhìn kẻ ngu sĩ 

Keo kiệt lại tham cầu 
Nẻo ác họ thường đi 
Sống không chút đạo trí. 


234. 

Kẻ xa đạo, gần dục 

Chết ngộp trong hư danh 
Sản nghiệp dứt không đành 
Tham nhiều nhà cúng thí. 


Tu 

Đừng nhiễm hai tham muốn: 
Làm sa-môn tại gia 

Trái thánh giáo, tham nhà 
Ngày sau thiếu trí tuệ. 


236. 

Hạnh này đồng kẻ ngu 
Khiến tăng dục, kiêu mạn 
Cầu lợi tâm đã khác 

Cầu đạo há như nhau? 


SÁT 

Bởi vậy, những người trí 
Đệ tử Phật xuất gia 

Thói đời thường buông xả 
Trọn không đọa tử sinh. 


54 


Phẩm l4: 
MINH TRIẾT? 


[563c] Phẩm MINH TRIẾT gồm 17 bài kệ: nêu hành giả 
có trí, tu phước và tiên đạo, lây pháp làm gương sol. 


238 và 239. 


Nhận diện kỹ thiện ác 
Tâm biết sợ tránh xa 

Sợ, không phạm nghiệp tà 
Hết sầu, mãi an Ổn; 


Thế nên phước hiện đời 
Hãy nghĩ suy làm mãi 
Khiến sở nguyện viên mãn 
Phước lộc một thành hai. 
240. 

Khởi lòng tin làm phước 
Tích chứa chẳng nghỉ ngơi 
Bên lâu lại sáng ngời 

Nhờ biết tin âm đức. 


32 Phẩm Minh triết B#f, tương đương Pãli, phẩm 6, Pandita vagga. 


55 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


24I. 

Tránh xa điều vô nghĩa 
Đừng gần kẻ ngu si 
Bạn tốt đừng xa lìa 
Thân gần bậc hiền trí. 


242. 

Vui pháp thường an ổn 
Tâm vui, ý lắng sâu 

Thánh nhân diễn pháp mầu 
Người trí luôn vui thích. 


243. 

Bậc chân nhân, trí giả 
Giữ trai giới, hành đạo 
Như trăng giữa ngàn sao 
Sáng soI cả thiên hạ. 


244. 

Như thợ giỏi vuốt cung 
Người đi thuyền khéo chống 
Thợ mộc chuyên gỗ, cây 
Bậc trí rõ thân này. 


245. 

Ví như tảng đá nặng 

Gió chẳng làm lắc lư 

Bậc trí, tâm nhất như 
Khen chê chăng lay động. 


246. 

Như hồ nước thắm sâu 
Lăng trong và tỉnh khiết 
Người trí nghe chánh pháp 
Tâm thanh tịnh an nhiên. 


56 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


247. 

Bậc chân nhân vô dục 
Ngời sáng giữa cuộc đời 
Tâm ý chăng đổi dời 

Dù gặp vui hay khổ. 


248. 

Bậc hiền buông thế sự 

Của cải, nước non, con. 
GI1ữ giới, tuỆ vàng son 
Không tham giàu phi nghĩa. 


249. 

Bậc trí biết động, lay 
Như cây giữa cát dày 
Bạn bè chưa vững chãi 
Dễ vấy nhiễm nạn tai. 


250. 

Người đời đều chìm đắm 
Mấy kẻ sang bờ kia 

Như ai muốn thoát lìa 

ĐI nhanh kẻo không kịp. 


2 2 

Người chí thành tu tập 
Giáo pháp chăng xa lìa 
Là đến gân bờ kia 

Thoát khổ đau chắc chăn. 


22, 

Dứt trừ pháp năm ấm 
Trí tuệ thường tư duy 
Hồ thắm đã viễn ly 

Xả dục, tánh linh sáng. 


57 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


253. 

Chận đứng mọi dục tình 
Tâm tịnh lạc vô vi 

Khéo tự cứu lây mình 
Khiến ý luôn sáng suốt. 


254. 

Cần học pháp chánh trí 
Chánh đạo thường tư duy 
Phải lắng lòng nghe kỹ 
Đừng khởi tâm mong cầu 
Đoạn sạch nhân khô đau 
Thoát cõi trần mau chóng. 


58 


Phẩm I5: 
A LA HÁN? 


[564a] Phẩm A LA HÁN gồm 10 bài kệ. Nội dung phẩm 
này nói vê: bản tính của chân nhân, thoát dục không châp 
trước, tâm chăng hê động lay. 


22a: 

Rũ bỏ mọi âu lo 

Diệt trừ tất cả khổ 

Giải thoát mọi buộc ràng 
Tâm không còn nhiệt não. 


256. 

Tâm thanh tịnh chánh niệm 
Chăng tham đắm trần lao 
Vượt hồ sâu ngu tối 

Như ngỗng trời bỏ ao. 


25D 

Uống ăn có chừng mực 
Chẳng tích chứa tiền tài 
Không, vô tướng tự tại 
Ai đi lộ trình ấy 

Như chim liệng trời cao 
Bay xa không ngăn ngại. 


33 Phẩm A-la-hán (tức La-hán phẩm ##;##ã), tương đương Päli, phẩm 7, Arahanta 
vagga. 


59 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


258. 

Nghiệp thế gian dứt sạch 
Uống ăn chăng tranh giành 
Tâm chẳng còn mối manh 
ĐI trên đường giải thoát 
Như chim trời tung cánh 
Liệng xuống lại bay nhanh. 


259. 

Khéo nhiếp phục các căn 
Như ngựa hoang thuần phục 
Tâm kiêu mạn đoạn trừ 
Được chư thiên kính phục. 


260. 

Như đất không giận dữ 
Như núi chẳng đổi dời 
Bậc chân nhân vô nhiễm 
Biển sống chết đã vơi. 


261. 

Tâm chắng còn tạo tác 
Ngôn hành cũng tịnh an 
Bậc chân thật giải thoát 
An lạc vào niết-bàn. 


262. 

Bỏ dục, không đắm trước 
Chướng ba cõi dần mòn 
Tâm mong cầu đã đoạn 
Đó là bậc thượng nhân. 


60 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


263. 

Đồng hoang hay làng mạc 
Đất bằng hoặc núi cao 
La-hán đến nơi nào 
Chúng sinh đều lợi lạc. 


264. 

Mọi người không thích sống 
Chốn vắng vẻ núi rừng 
A-la-hán vui mừng 

Vì không cầu dục lạc. 


61 


Phẩm l6: 
MỘT VÀ NHIÊU? 


[564b] Phẩm này có tên chữ Hán là THUẬT NGÀN gồm 
16 bài kệ, khuyên: người học ham học nhiêu, không năm 
được côt yêu; chăng băng gọn mà tĩnh. 


265. 

Dù đọc tụng cả ngàn 
Những câu chữ vô dụng 
Đâu bằng một nghĩa đúng 
Nghe xong tâm bình an. 


266. 

Dù đọc tụng cả ngàn 

Vô nghĩa, có ích chi 

Đâu bằng một thật lý 
Nghe, làm liền thẳng sang. 


261. 

Đọc tụng rất nhiều kinh 
Không hiểu, có ích gì 

Hiểu một câu thật lý 

Thực hành, giải thoát ngay. 


3 Phẩm Thuật ngàn (tức thuật thiên i7), tương đương Päli, phẩm 8, Sahassa 
vagga. 


62 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


268. 

Một mình ta đánh tan 
Ngàn vạn quân vây bức 
Nhưng chiến công bậc nhất 
Là thắng bản thân mình. 


269. 

Tự thắng mình hay nhất 
Đoạn nguồn gốc thăng trầm 
Khéo điều phục thân tâm 
Là trượng phu tột bậc. 


270. 

Cho dù đắng thiên tôn 
Thần, ma hay Phạm thích 
Vẫn không sao chuyền dịch 
Người tự thắng chính mình. 


2T; 

AI ngàn thu bận rộn 

Tế thần không hở tay 
Chắng bằng trong phút giây 
Một lòng nghĩ về pháp 
Phước của một niệm đây 
Hơn phước kia trọn đời. 


2172) 

Ai sống đến trăm năm 

Thờ thần lửa miên mật 

Không bằng trong khoảnh khắc 
Cúng dường ngôi tam tôn 

Một lần thôi cũng vốn 

Hơn phước kia trăm đời. 


63 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


SỔ, 

Tế thần để cầu phước 
Mong đời sau an nhiên 
Không bằng một phần bốn 
Phước lạy bậc thánh hiễn. 


274. 

Ai sống đời lễ nghĩa 

Kính trọng bậc cao minh 
Bồn phước đến với mình : 
Sống thọ, khỏe, đẹp, an. 


29; 

Người sống đến trăm năm 
Phá giới, xa đường chính 
Chăng bằng sống một ngày 
Giữ giới, tu thiền định. 


276. 

Người sống đến trăm năm 
Ngụ sĩ và tà nguy 

Chăng bằng sống một ngày 
Miệt mài học chánh trĩ. 


2N: 

Người sống đến trăm năm 
Biếng lười, không tinh tân 
Chắng bằng sống một ngày 
Tu hành luôn vượt bậc. 


278. 

Người sống đến trăm năm 
Không biết đời hưng phế 
Chăng bằng sống một ngày 
Tâm tỉnh giác triệt đề. 


64 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


279. 

Người sống đến trăm năm 
Không thấy đạo giải thoát 
Chăng bằng sống một ngày 
Nềm được vị an lạc. 


280. 

Người sống đến trăm năm 
Không biết nghĩa Phật pháp 
Chắng bằng sống một ngày 
Học, xiến đương chánh pháp. 


65 


Phẩm l7: 
LÀM ÁC'? 


[564c] Phẩm LÀM ÁC gồm 22 bài kệ. Nội dung phẩm 
này: xót thương người làm ác; hề làm, chuôc tội báo; đừng 
tạo, hêt tai ương. 


281. 

Thấy điều thiện chẳng theo 
Lại theo tâm niệm ác 

Cầu phước, bảo không đáng 
Trái lại thích dâm tà. 


282. 

Những kẻ nảo làm ác 
Mà chăng tự tỉnh ra 

Ý ngu sĩ quá đà 

Về sau chuốc độc họa. 


283. 

Kẻ ác hành bạo ngược 
Ác tiêm nhiễm triỀn miên 
Lún sâu trong dục lạc 

Ác báo lẽ đương nhiên. 


3 Phẩm Làm ác (tức Ác hành ãš⁄T), tương đương Päli phẩm 9, Päpa vagga. 


66 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


284. 

Người hiền siêng tích đức 
Đức tăng trưởng liên miên 
Ai chuyên cần tạo tác 
Phước ứng lẽ đương nhiên. 


285. 

Kẻ làm ác gặp may 

Vì nghiệp chưa chín tới 
Khi ác nghiệp chín tới 
Sẽ chuốc tội khổ ngay. 


286. 

Người làm thiện gặp nguy 
Vì thiện quả chưa chín 
Một khi thiện quả chín 

Át được phước tức thì. 

287. 

Đánh người, người đánh lại 
Gây oán, oán vây ta 

Mắng người, người mắng trả 
Chọc giận, thêm giận hờn. 
288. 

Đời mấy người được biết 
Và được nghe đạo mầu 
Thọ mạng có bao lâu 

Sao vẫn hoài tạo ác? 


289. 

Chớ khinh điều ác nhỏ 
Cho rằng không tai ương 
Nước từng giọt tuy nhỏ 
Dần dần đây vại to 
Phàm tội lỗi ngập tràn 
Do tích chứa mà có. 


67 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


290. 

Chớ khinh điều thiện nhỏ 
Cho răng phước không nhiều 
Nước từng giọt tuy nhỏ 

Dần dần đây vại to 

Phàm phước thiện tràn đầy 
Nhờ góp gom mà có. 


251, 

Hành vi của con người 
Làm lành hay làm ác 
Quả báo đến với mình 
Trọn không hề sai, mắt. 


292. 

Những kẻ chỉ biết mình 
Tự cho mình chính đáng 
Vòng luân hồi sống thác 
Kiếp người cũng hoại tan. 


293. 

Ác báo đâu đến nhanh 
Như sữa bò đông gấp 
Tội khổ luôn rình rập 
Như lửa nấp dưới tro. 


294. 

Cười giỡn quen làm ác 
Làm thói sông thân ta 
Chịu quả báo khóc la 
Theo hành vi nghiệp đến. 


68 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


35 

Kẻ tạo nhiều oan nghiệt 
Như binh cắt đường về 
Bị kéo lê mới biết 

Đọa đày trong ác nghiệp 
Chịu khô báo về sau 
Bởi thói quen từ trước. 


296. 

Như độc nhiễm bào mòn 
Như thuyền lạc nước xoáy 
Người nghiệp ác ngập tràn 
Tổn thương cũng thế đấy. 


297. 

Vu khống bậc hiền lương 
Ô nhục người thanh tịnh 
Ác báo đội lại mình 

Như tung bụi ngược gió. 


298. 

Những tội lỗi mình gây 
Biết ăn năn hối cải 

Như mặt trời không mây 
Sáng soi cả đại địa. 


299. 

Những gì mình tạo tác 
Sau đó tự thấy ra 

Làm thiện được an hòa 
Gây ác chuốc khổ họa. 


69 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


300. 

Có thức thì nhập thai 
Kẻ ác chịu ngục hình 
Làm lành lên thiên giới 
La-hán chứng vô sinh. 


301. 

Dẫu hư không, biển cả 
Dù núi thắm, hang sâu 
Nhưng không một nơi nào 
Thoát khổ khi nghiệp đến. 


302. 

Chúng sanh gây khổ luy 
Chăng thoát khỏi tử sinh 
Người nhân từ, chánh trí 
Thường thoát mọi ngục hình. 


70 


Phẩm I8: 
DAO GẬY'°$ 


[565a] Phẩm DAO GẬY gồm 14 bài kệ: dạy người hành 
Nhân từ, đừng dùng dao gậy gộc, sát hại mọi sinh linh. 


303. 

Muôn loài đều sợ chết 
Sợ đòn roi đớn đau 
Hãy dung thứ cho nhau 
Chớ đánh, chớ bảo giết. 


304. 

Khéo an ổn chúng sanh 
Đừng thêm độc dập vùi 
Đời này hại xa lánh 
Đời sau mãi an vui. 
305. 

Lời thô ác đừng buông 
Sợ quả báo lời nói 

Cho ác thì nhận họa 
Tự chuốc lấy đòn roi. 


36 Phẩm Dao gậy (tức đao trượng 71‡#), tương đương Päli, phẩm 10, Danda vagga. 


7l 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


306. 

Hãy nói lời tao nhã 

Như chuông khánh ngân vang 
Đừng buông lời cự cãi 

Thoát trần gian dễ dàng. 


307. 

Đánh đập kẻ hiền lương 
Vụ oan người vô tội 

Tai ương tăng gấp bội 

Họa hoạn đến khôn lường : 


308, 309, 310. 

Sống tràn ngập khổ đau (1) 

Tay chân hay sứt, gãy (2) 

Muộn phiền, đau bệnh mãi (3) 
Tâm hoảng loạn, điên cuồng ; (4) 


Hoặc bị người vu khống (5) 
Bức khổ trong ngục quan (6) 
G1a sản sẽ lụi tàn (7) 

Người thân thường ly tán ; (8) 


Nhà cửa đến ruộng vườn 
BỊ hỏa hoạn thiêu nướng (9) 
Chết đọa sâu ngục thảm (10) 
Như vậy, mười tai ương. 


311. 

Dù cắt tóc, lõa hình 

Đắp lá, mặc vỏ cây . 

Dìm trong nước, ngồi xôổm 
Há thoát kiếp đọa đày? 


72 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


3i; 

Ai yêu mến người khác 
Chăng đánh, giết, nướng thiêu 
Chăng mong mình được nhiều 
Đến đâu cũng không oán. 


2i. 

Ai sống ở trên đời 
Thường sinh lòng hồ thẹn 
Là người khéo tiễn thắng 
Như ngựa hiền thấy roi. 


314. 

Như ngựa hiền thấy roi 
Luôn dốc lòng thắng tới 
AI tín tâm giữ giới 

Thắng tiến cảnh giới thiền 
Trọn thành tuệ chân thật 
Dứt kiếp khổ triền miên. 


Bị; 

Diệt ác, tu phạm hạnh 

Chánh pháp trang nghiêm mình 
Chắng đày đọa quần sinh 

Là sa-môn, hiền trí. 


316. 

Không tốn hại người ta 
Trọn đời không bị hại 
Thường bao dung tất cả 
Ai chuốc oán với ta ? 


73 


Phẩm I9: 
GIÀ SUY?? 


_[565b] Phẩm GIÀ SUY gồm 14 bài kệ: dạy người hãy 
găng sức, đừng đê mạng luông qua, đợi đên lúc già nua, than 
tiệc ích gì nữa. 


31. 

Đời có gì cười vui 

Khi thân luôn nung đốt 

Bị tối tăm vùi nhốt 

Sao không tìm ánh dương? 
318. 

Hình hài xinh đẹp này 

Gá nương tạm phút giây 
Lo nghĩ nhiều sinh bệnh 
Đâu biết sẽ khô gầy. 


3 Phẩm Già suy (tức lão hao ‡£), không có Päli tương đương. 


74 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


319. 

Già đến, sắc suy tàn 
Bệnh làm thân kiệt quệ 
Da nhăn, thịt co rút 
Thân chết đã gần kè. 


320. 

Thân chết, thần rời đi 
Như phu xe vứt xe 
Xương thịt chăng còn gì 
Thân bám đâu nương gá? 


321. 

Thân này như thành quách 
Tô đắp bởi thịt xương 

Từ sinh đến già chết 

Toàn sân, mạn gá nương. 


322. 

Về già, thân tiều tuy 

Như xe cũ khác chi 

Các pháp đoạn khổ lo 
Nên gắng lòng ngẫm nghĩ. 


2; 

Người không màng nghe học 
Khi lớn tựa trâu giả 

Chỉ được xương, thịt, da 
Không một chút phước, trí. 


324. 

Sống, chết mãi đau buồn 
Trôi nồi lắm truân chuyên 
Ý dựa thân tham muốn 
Kiếp sống khổ vô biên. 


75 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


329. 

Nhờ tuệ thấy rõ khổ 
Nên xả bỏ thân hình 

Ý dứt, đoạn tạo tác 

Ái diệt, chứng vô sinh. 


326. 

Trẻ chăng tu phạm hạnh 
Biếng nhác, chẳng tiền tài 
Già, như cò thảm hại 
Đứng giữ ao trồng không. 


321, 

Trẻ chăng biết giữ giới 
Chắng dành dụm của tiền 
Lúc già suy, lực kiệt 
Than vẫn nào ích chi! 


328. 

Già như lá mùa thu 
Nhớp nhơ và rách rưới 
Mạng dứt, hết kiếp người 
Hối hận làm chi nữa! 


329. 

Ngày đêm mạng qua mau 
Cần kịp thời nỗ lực 

Đời không gì chắc thật 
Chớ lầm đọa hang sâu. 


330. 

Phải cần cầu trí tuệ 

Học thắp sáng tánh linh 
Đừng để nhiễm ô mình 
Dùng tuệ quán diệu đạo. 


76 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


77 


Phẩm 20: 
YÊU BẢN THÂN? 


[565c] Phẩm YÊU BẢN THÂN gồm 13 bài kệ: cốt khuyên 
răn người học, trọn ích lợi bản thân, nhăm diệt tội tăng phước. 


331. 

AI yêu bản thân mình 

Cần thận, luôn nhiếp thủ 
Giải thoát, hằng mong cầu 
Siêng học, đừng ham ngủ. 


332. 

Với mình thì trước hết 
Thường nỗ lực học hành 
Khiến trí tuệ tiễn nhanh 
Dạy người không mỏi mệt. 


333. 

Trước, học sửa bản thân 
Sau, dạy người đoan chánh 
Đặt mình trong trí tuệ 
Ngôi cao chắc chắn thành. 


38 Phẩm Yêu bản thân (tức ái thân # #), tương đương Päli, phẩm 12, Atta vagga. 


78 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


334. 

Bản thân chưa lợi ích 
Há lợi lạc cho người? 
Điều phục thân tâm rồi 
Việc gì chăng viên mãn. 


315: 

Những gì mình tạo tác 
Sau tự chuốc khô đau 

Nó trở lại hại mau 

Như kim cương mài ngọc. 


336. 

Tội lỗi kẻ phá giới 

Tràn lan như dây leo 

Dục tình nối gót theo 
Nghiệp ác ngày thêm lớn. 


337. 

Làm ác, khiến thân tàn 
Người ngu cho là dễ 
Làm thiện, thân an lạc 
Họ lại bảo khó ghê! 


338. 

Bậc chân nhân thường dạy 
Lấy đạo nuôi pháp thân 
Kẻ ngu sinh ác kiến 
Khinh miệt lời thánh hiền 
Làm ác, khổ vô ngần 

Như gieo hạt giống đắng. 


79 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


gi; 

Kẻ gieo ác chuốc họa 
Người làm thiện an hòa 
Họa phước tự chín muỗi 
Nào ai thay đổi được 
Làm thiện, thiện đơm hoa 
Như gieo hạt giống ngọt. 


340. 

Lợi mình và lợi người 
Một đời không uống phí 
Muốn biết mình an vui 
Nghe pháp, giữ giới kỹ. 


341. 

Muốn sinh về thiên giới 
Đề dứt khổ thân ta 

Hãy vui ưa nghe pháp 
Ghi nhớ lời Phật-đà. 


342. 

Cuộc sống phải lo xa 
Nhưng đừng quên thức tỉnh 
Tâm ý thường thanh tịnh 
Mỗi giờ khắc trôi qua. 


343. 

Ai đảm đương nhiều việc 
Lâu xa mới tựu thành 
Việc lợi mình làm nhanh 
Sở nguyện ắt viên mãn. 


80 


Phẩm 2I: 
THÊ TỤC?° 


[566a] Phẩm THÉ TỤC gồm 14 bài kệ, bàn về: Cði đời 
toàn hư huyền, cân bỏ mọi phù hoa, găng tu tập hoăng hóa. 


344. 

Như xe bỏ đường lớn 
Phẳng băng và tốt đẹp 
Vào đường cong, nhỏ hẹp 
Trục xe gãy, ưu sầu. 


345. 

Lìa chánh pháp cũng vậy 
Phi pháp sẽ tăng mau 

Sẽ chuốc khổ đớn đau 
Ngu sỉ cho đến chết. 


346. 

Ai thuận theo chánh đạo 
Không chạy theo nghiệp tà 
ĐI, đứng, nằm an hòa 

Đời đời không chuốc khô. 


33 Phẩm thế tục †#{3Ä, tương đương Päli, phẩm 13, Loka vagga. 


81 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


341. 

Muôn vật như bọt nồi 
Ý, ngựa chạy cuối trời 
Đời sống mãi đổi dời 
Vui chi khi chìm nổi? 


348. 
Ai dứt tâm đăm chấp 
Nhồ cội gốc huyền hư 
Ngày đêm cứ nhất như 
Sẽ thành tựu chánh định. 


349. 

Thi thoảng có niềm tin 
Tựa như người an lạc 

Khi buồn bực, biếng nhác 
Chỉ giỏi biết uống ăn 
Bọn người ấy ngày đêm 
Thân tâm luôn loạn động. 


350. 

Phàm phu do mù quáng 
Chăng thấy đạo thật chân 
Giả như thấy chút phần 
Cần dốc tâm trưởng dưỡng. 


31, 

Như nhạn dẫn bầy đàn 
Thoát cạm bẫy vút cao 
Người trí dạy thế gian 
Vượt thoát mọi tà giáo. 


82 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


352. 

Đâu có ai sống mãi 

Ba cõi chẳng gì an 

Cõi trời dù vui thật 
Phước hết cũng hoại tan. 


333, 

Hãy nhìn cuộc đời xem 
Không ai sống chẳng chết 
Muốn chuyện này chấm hết 
Phải hành đạo thật chân. 


354. 

Phàm phu trong thiên hạ 
Lòng tham khiến đui mù 
Tà, nghi chối bỏ đạo 

Do khổ, ngu mà ra. 


232. 

Kẻ ăn nói ngông cuồng 
Phỉ báng chân thật đạo 
Chắc chăn trong đời sau 
Không ác nào không tạo. 


356. 

Cho dù ông gom chứa 
Của cải ngất trời cao 
Trải khắp cả đất dày 
Đâu bằng ông thấy đạo. 


357. 

Với phàm phu ngu muội 

Làm ác, tưởng làm lành 

Ái, ngỡ không tham ái l $ 

Chấp khổ lấy làm vui. (HẾT QUYỀN THƯỢNG) 


83 


QUYÊN HẠ 
(gồm I8 phẩm, 402 bài kệ) 
Việt dịch: Thích Nguuên Hùng 


Phẩm 22 
ĐỨC PHẬT°° 


[567a] Phẩm ĐỨC PHẬT gồm 2! bài kệ, nói về: Minh và 
Hạnh của Phật, làm quy tắc sáng soI, lợi lạc cả trời người. 


358. 

Tự thắng, không dư tàn 
Phật hơn cả thế gian 

Trí sáng suốt không lường 
Dẫn kẻ mù vào đạo. 


359. 

Lưới ái đã rách toang 
Hết buộc ràng, neo đậu 
Trí Phật quá sâu mầu 


Chẵng ai tìm được dấu ”". 


360. 

Dũng mãnh quyết một lòng 
Ngày đêm chẳng luống không 
Xuất gia đoạn ái dục 

Học chánh niệm sáng trong. 


*° Thuật Phật phẩm. Tương đương Päli, phẩm 14, Buddhavagga. 
*' Tham chiếu Päli: apadam kena padena nessatha? HT. Minh Châu dịch: Ai dùng 
chân theo dõi/ Bậc không để dấu tích? 


85 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


361. 

Thấy chân lý, vô nhiễm 
Vượt cả năm đường hiểm '° 
Phật soI sáng muôn phương 
Trừ khổ đau sâu tưởng. 
362. 

Được làm người, đã khó 
Sống trường thọ, khó hơn 
Phật ra đời, hiếm có 

Được nghe pháp, khó hơn. 


363. 

Ta chắng thầy dạy bảo 

Không bằng hữu, cô thân 
Chuyên thiền định, thành Phật 
Thánh đạo tự nhiên thông. 


364. 

Thuyền sư “°khéo qua sông 
Lấy tinh tấn làm cầu. 
Người bị họ hàng buộc “° 
AI thoát là kiện hùng. 


365. 

Phật, đoạn mọi nẻo ác 
Phạm chí, chăm hành thiền 
Pháp học, trừ đói khát 
Tăng, đoạn ái dục duyên. 


* Năm đường (tức ngũ đạo r3, ngũ thú ®#): năm con đường mà chúng sanh phải đi 
qua, tùy theo nghiệp của mình, gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người và trời. 

* Thuyền sư #&Éñ: một danh hiệu khác của Phật. Phật giáo hoá chúng sinh, 
khiến cho tất cả đều vượt qua biển sinh tử, đến bờ niết-bàn, giống người thuyền 
trưởng đưa người qua sông, vượt biển, nên tôn xưng Phật là Đại thuyền sư. 
Tham chiếu Trường A-hàm, kinh Du hành : hát 2 hải thuyền sư/ Pháp là cầu 
sang sông/ Là chiếc xe Đại thùa/ Đưa hết thảy trời, người. Cũng tự mình cởi 


trớj/ Sang sông, lên bậc Thánh/ Khiến tất cả đệ tử;/ Cởi trói, đến Niếf-bản. 


S6 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


366. 

Phật nói niết-bàn cao 
Các hạnh, nhẫn đứng đầu 
Sa-môn trừ điều ác 
Không nhiễu hại ai đâu. 


367. 

Không nhiễu hại đến ai 
Đúng giới luật nghiêm trì 
Bỏ tham thân, ăn ít 

Sống ấn cư núi rừng 

Ngộ chân lý, tuệ sáng 

Là lời Phật kính vâng ! 


368. 

Chớ tạo các điều ác 
Siêng làm các hạnh lành 
Giữ tâm ý tịnh thanh 

Là lời chư Phật dạy. 


369. 

Phật là bậc tôn quý 

Lậu tận, sạch lỗi lầm 

Pháp vương dòng họ Thích 
Muôn loài đều ngưỡng tôn. 


370. 

Vui thay, nhờ phước báo 
Sở nguyện được viên thành 
Chứng tịch tịnh thật nhanh 
Niết-bàn tự mình đến. 


87 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


371 và 372. 

Tìm nhiều chỗ gá nương 
Như thần cây, sông, núi 
Lập miếu thờ, họa tượng 
Cúng tế đề cầu may 


AI gá nương như vậy 

Không tối thượng nhiệm mầu 
Bởi thần kia đâu đến 

Giúp ta hết khổ đau! ”° 


2/3: 

Ai phát nguyện nương về 
Phật, Pháp, Tăng thanh tịnh 
Nương theo tứ Thánh đề '° 
Chánh tuệ rạng tâm mình. 


374. 

Nẻo sanh tử khô đau 
Lấy tứ đề làm cầu 

Độ đời, bát chánh đạo 
Mọi đau khổ qua mau. 


310i 

Nương tựa nơi Tam bảo 
Là tối thượng an lành 
Mọi đau khổ qua nhanh 
Vì nơi đây thuần tịnh. 


*' Hai bài kệ này giống bài kệ 743. 

* Nguyên bản ghi išƒãm§f#. Từ ššƒŠ, trong thời kỳ đầu dịch kinh, từ này dùng 
thay thế cho chữ Thánh. Ví dụ: iã#ã&#-Ÿ (Ariyasavaka), tức Thánh đệ tử. Xem, 
kinh Tứ đế kinh Ấm trì nhập, do An Thế Cao dịch, đã dùng chữ này. 


88 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


376. 

Trí thức hay trung lưu 

Vô tham, chí hướng đạo 
Người ấy nhiệm mẫu thay 
Vì đã quy y Phật! 


371. 

Người trí rất khó tầm 
Cũng khó được kết thân 
Chủng tộc nào họ đến 
Lớn nhỏ được bình an. 


378. 

Vui thay Phật ra đời 

Vui thay Pháp được thuyết 
Vui thay Tăng hòa hợp 
Hòa hợp thường an vuI. 


89 


Phẩm 23 
AN NINH?? 


[567b] Phẩm AN NINH gồm 14 bài kệ: so sánh an và 
nguy; bỏ điêu ác liên thiện, vui mà chăng đọa lạc. 


340; 

Ta sống rất an vui 

Không giận hờn oán hận 
Giữa những người oán giận 
Ta sống không giận hờn. 


380. 

Ta sống rất an vui 

Không bệnh giữa ốm đau 
Giữa những người ốm đau 
Ta sống không đau ốm. 
381. 

Ta sống rất an vui 

Không lo giữa lo buôn 
Giữa những người lo buồn 
Ta sống chăng buồn lo. 


Tương đương Päli, phẩm 15, Sukhavagga. 


90 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


382. 

Ta sống rất an nhàn 

Vô vị và thanh tịnh 
Thức ăn là hỷ lạc” 

Như cõi trời Quang Âm. 


383. 

Ta sống rất an vui 
Đạm bạc và vô sự 

Dù ở trong lửa dữ 

Nào thiêu đốt được Ta? 


384. 

Hơn người thì chuốc oán 
Thua người ta thở than 
Tâm không còn háo thắng 
Lòng ta tự bình an. 

385. 

Lửa nào bằng lửa dâm 
Độc nào hơn tức giận 
Khổ nào bằng khổ thân 
Vụi nào hơn tịch tịnh. 
386. 

Ưa chỉ niềm vui nhỏ 
Cần chi chút biện tài 
Phải cầu mong đại trí 
Mới an ồn lâu dải. 


387. 

Ta là đắng Pháp vương 
Thấu triệt lẽ vô thường 
Chân thật vượt ba cõi 

Một mình hàng ma vương. 


“3 Dĩ lạc vi thực: Lấy niềm vui làm thức ăn. 


9] 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


388. 

Vui thay được trông thấy 
Và nương tựa Thánh nhân 
Lìa xa kẻ ngu đần 

Ở một mình cũng tốt. 


389. 

Vui thay giữ chánh đạo 
Đem pháp diễn muôn nơi 
Không đua tranh với đời 
Trì giới thường an lạc. 


390. 

Ở chung với Thánh hiền 
Vui như gặp người thân 
Gần với bậc trí nhân 
Thấy nghe càng cao rộng. 


391. 

Thọ mạng thật ngắn ngủi 
Biết bao kẻ lìa đời 

Cần phải học pháp yếu 
Khiến suốt đời an vui. 


392. 

Muốn được vị cam lồ 
Lìa dục, vui diệt đề. 
Muốn thoát sanh tử khổ 
Đoạn dục, nếm cam lồ. 


92 


Phẩm 24 
HAM VUI° 


[567c] Phẩm này có tên chữ Hán là Hảo hỷ, gồm 12 bài kệ 
: cầm người vui thái quá ; nêu không còn tham dục thì chăng 
chuôc ưu phiên. 


393. 

Trái đạo, thuận ý mình 
Thuận đạo, trái ý mình 
Đam mê, bỏ điều nghĩa 
Là thuận theo ái tình. 


394. 

Đừng chạy theo người thương 
Đừng lánh xa kẻ ghét 

Thương không gặp, lo buồn 
Ghét gần nhau, cũng khổ. 


395. 

Đừng kết dây luyến ái 
Thương ghét khô dăng dai 
Muốn đoạn dây ràng buộc 
Đừng thương ghét một aI. 


*® Tương đương Päli, phẩm 16, Piyavagga. 


93 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


396. 

Luyên ái sanh lo buồn 
Luyên ái sanh sợ hãi 
Ai luyến ái không còn 
Đâu buồn lo sợ hãi? 


397. 

Ham vui sanh lo buồn 
Ham vuI sanh sợ hãi 
AI dục lạc không còn 
Đâu buồn lo sợ hãi? 


398. 

Tham dục sanh buồn lo 
Tham dục sanh sợ hãi 
Giải thoát khỏi tham dục 
Đâu sợ hãi buồn lo? 


399, 

Ưa học pháp, giữ giới 

Biết hồ thẹn, chí thành 

Thân cận đạo thực hành 
Được mọi người thương kính. 


400. 

Tâm ái dục không sinh 
Chánh tư duy rồi nói 
Tâm không còn tham ái 
Là cắt dòng tử sinh. 


401 và 402 

Như người đã đi xa 
Bình an trở về nhà 
Người thân đều hoan hỷ 
Lớn nhỏ mừng hoan ca. 


94 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


Người tu phước cũng vậy 
Từ đây đến bờ kia 

Phước ấy chăng xa lìa 
Như người thân đoàn tụ. 


403. 

Mới bước chân vào đạo 
Ngừng dứt mọi ý tà 

Kẻ ác phải lánh xa 
Thân gần thiện tri thức. 


404. 

Gần đạo và xa đạo 

Khoảng cách thật khác nhau 
Xa đạo, đọa địa ngục. 

Gần đạo, được lên cao.. 


95 


Phẩm 25 
TỨC GIẬN'° 


[568a] Phẩm này có tên chữ Hán là Phẫn nộ, gồm 26 bài 
kệ. Nội dung nói về: thây tai hại sân hận, hãy khoan dung 
nhân từ; trời hộ vệ, người thương. 


405. 

Tức giận không thấy pháp 
Tức giận không biết đạo 

AI trừ được tức giận 

Phước lạc thường theo thân. 


406. 

Tham dục không thấy pháp 
Ngu sĩ chuốc luy phiền 
Tham sân sĩ diệt hết 
Phước đức lớn vô biên. 


407. 

Ai kềm được cơn giận 
Như hãm xe lao nhanh 
Là người đánh xe rảnh 
Khéo bỏ tối vào sáng. 


”? Tương đương Pãli, phẩm 17, Kodhavagga. 


96 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


408. 

Nhẫn nhục thắng sân hận 
Hiền thiện thắng hung tàn 
Bồ thí thắng xan tham 
Chân thật thắng hư dối. 


409. 

Tâm không giận, không dối 
Không tham tranh với đời 
Được ba việc ẫây rồi 

Chết sanh về thiên giới. 


410. 

AI khéo giữ thân mình 
Tâm từ, không sát hại 
Chết sinh về thiên giới 
Đến đó, hết bi ai. 


411. 

Tâm ý thường tỉnh giác 
Siêng tu học ngày đêm 
Lậu hết, tâm giải thoát 

Là đến được niết-bàn. 


412. 

Người ta ưa chỉ trích 
Vốn là lẽ trong đời 

Đã chê kẻ lắm lời 

Lại khinh người Ít nói 
Ghét luôn người hòa nhã 
Thiên hạ chăng chừa ai. 


97 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


413. 

Phàm phu còn ham muốn 
Chăng điều phục tâm mình 
Bởi lợi danh trói buộc 

Nên khen chê nảy sinh. 


414. 

Người minh triết mở lời 
Ngợi khen bậc hiền thiện 
Người trí tuệ g1ữ giới 
Không nói lời thị phi. 


415. 

Chớ buông lời phi báng 
Bậc La-hán chơn thường 
Vì Đề Thích, Phạm vương 
Và cõi Người xưng tụng. 


416. 

Thường cần trọng giữ thân 
Để ngăn ngừa sân giận 
Thân từ bỏ việc ác 

Tiến tu đức hạnh lành. 


417. 

Cần trọng khi nói năng 

Để ngăn ngừa sân giận 

Từ bỏ lời nói ác 

Thường tụng tập pháp lành. 


418. 

Cần trọng giữ tâm mình 
Để ngăn ngừa sân giận 
Từ bỏ tâm niệm ác 

Chỉ tư duy niệm lành. 


98 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


419. 

Giữ khẩu nghiệp, bản thân 
Thường chế phục tâm ý 
Hành đạo bỏ tâm sân 
Nhẫn nhục là bậc nhất. 


420. 

Diệt sân, lìa kiêu mạn 

Dứt tham ái buộc ràng 
Không vương vào danh sắc 
Khô hết trú niết-bàn. 


421. 

Hóa giải mọi sân giận 
Chế ngự tính tham dâm 
Trút bỏ mọi s1 ám 
Người này luôn được an. 


422. 

Hết giận ngủ ngon giấc 
Lòng thanh thản bình an 
Giận hờn, gốc rễ độc 
Người tu tâm dịu dàng 
Lời hay được xưng tán 
Đoạn dứt hết nguy nan. 


423. 

Cùng chí hướng, thân gần" ' 
Mới hay toàn làm ác 

Sau lại nổi tức giận 

Lửa bức não thiêu thân. 


 'Tham khảo : ï§ BỊ iš 3 Z A (#%) HH lñ, CS”) f§ 3  Ấl Wt 
3 3: ?3K27l2>#M FUR, CêI§) ÈZ¿kf4£=ÃÄ##ðHli£P 
(https://site.douban.com)._ Xem thêm Ø*áp cú Nhật ngữ :  L *#4#\# # 
% Of 5I= , http://www.geocities.jp/higefuji2767/hokku-25.htm. 

















99 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


424. 

Ai không biết hồ thẹn 
Phá giới, hay giận hờn 
Bị giận hờn dẫn dắt 
Như mùa vụ quay vòng. 


425. 

Có sức lảm quân gia 

Gây hao chọn nhu hòa 
Nhẫn nhục hơn tất cả 

Nên thường hay nhẫn nhục. 


426. 

Bị mọi người phi nhỗ 

Có sức, hãy khiêm cung 
Nhẫn nhục mạnh vô cùng 
Nên thường hay nhẫn nhục. 


427. 

Người tranh giành với ta 
Có ba điều đáng sợ” 
Khi họ đây sân nhuế 
Phải diệt giận trong ta. 


428. 

Cả hai cùng thân cận 

Ta khuyên nhủ người kia 
Biết họ còn tức giận 

Ta phải kiềm chế thân. 


3ˆ Giữa ta và người kia có ba cái sợ lớn: hoặc mình, hoặc người kia, hoặc cả hai 
sẽ bị tổn thất bởi cái giận. 


100 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


429. 

Kẻ ngu dùng lời ác 
Muốn hơn bậc thánh hiền 
Ai muốn điều phục họ 
Giữ im lặng mặc nhiên. 


430. 

Phàm những người xấu ác 
Lẫy giận trả oán hờn 
Không lấy giận trả giận 
Là người sáng suốt hơn.. 


101 


Phẩm 26 
TRẤN CÂU? 


[568b] Phẩm TRẤN CÂU gồm có 19 bài kệ: phân biệt 
pháp đục, trong; học cân luôn sáng sạch, điêu ô nhục chớ làm. 


431. 
Sống không làm điều lành 
Chết rơi vào đường ác 
Đến đó chăng tư trang 
Chịu khổ không gián đoạn. 


432. 

Trí tuệ, chăm cần cầu 
Thắp sáng tâm thiền định 
Trừ cầu uế, vô nhiễm 
Thoát khỏi thân khổ đau. 


433. 

Người trí, bước thong dong 
An nhiên và tỉnh tiến 

Tâm cấu uề lắng đọng 

Như thợ luyện vàng ròng. 


”3 Tương đương Päli, phẩm 18, Malavagga. 


102 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


434. 

Xấu ác từ tâm sinh 
Trở lại hại thân mình 
Như sắt sinh rỉ sét 

Lại ăn dần chính mình. 


435. 

Không tụng, lời sẽ bân 
Biếng nhác, nhà bụi nhơ 
Không nghiêm, thân ta bẩn 
Buông lung, hỏng mọi việc. 


436. 

Keo kiệt, huệ thí mờ 

Bắt thiện, nghiệp lành nhơ 
Đời này, đời sau nữa 

Ác pháp luôn phủ mờ. 


437. 

Trong các loại bẩn ấy 

Ngu si, bân khôn lường 
Hãy học bỏ điều ác 

Thành tỳ-kheo cao thượng. 


438. 

Sống lỗ mãng, vô sỉ 
Như con quạ mỏ dài 
Mặt dày, cam phận nhục 
Là đời sống bân thay. 


439. 

Liêm sỉ đời tuy khô 

Vì nghĩa, sống thanh bần 
Sợ nhục, nên không dối 
Xứng danh đời tịnh thanh. 


103 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


440. 

Người ngu ưa giết hại 
Lời nói luôn dối lừa 

Của không cho cũng lây 
Vợ người ta, chăng chừa. 


441. 

Cứ mặc tình phạm giới 
Say sưa trong rượu chè 
Người này muôn đời kiếp 
Tự đào gốc rễ mình. 


442. 

Người sống trong tỉnh giác 
Điều ác dám nghĩ đâu 

Kẻ ngu làm việc xâu 

Tự đốt mình dài lâu. 


443. 

Hãy tín tâm bồ thí 

Chớ đừng vì hư danh 

Ưa tô phết hư danh 

Không vào dòng định tĩnh. 


444. 

Đoạn trừ mọi tham muốn 
Tận ý căn ngọn nguồn 
Ngày đêm luôn một lòng 
Tất vào dòng định tĩnh. 


445. 

Đắm dục nhiễm bụi trần 

Bụi trần sinh phiền não 

Ai không nhiễm, không hành 
Hết ngu thành thanh tịnh. 


104 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


446. 

Thấy người bị sa ngã 
Ta phải chợt giật mình 
Vướng dục, tự đối mình 
Lậu tận, mới thanh tịnh. 


447. 

Sức lửa nào hừng hực 
Cho bằng lửa dâm tà 

Con đường nào nhanh qua 
Cho bằng cơn phẫn nộ 
Lưới nào đan dày kín 

Cho bằng lưới ngu sĩ 
Sông nào cuôn cuộn đi 
Cho bằng sông ái dục. 


448. 

Hư không không vết dấu 
Sa-môn không ngoại cầu” 
Chúng sanh đều ưa - ghét 
Phật thanh tịnh nhiệm mâu. 


449. 

Hư không không vết dấu 
Sa-môn không ngoại cầu 
Thế gian, đều hư huyễn 
Phật thanh tịnh nhiệm mâu ! 


* Sa-môn không tìm cầu cái gì ở bên ngoài. Tham chiếu Pháp cú Päli, phẩm 18. 
Malavagga : Ngoại đạo không sa-môn 


105 


Phẩm 27 
PHỤNG TRÌ°° 


[568c] Phẩm PHỤNG TRÌ có 17 bài kệ: giải thích ý nghĩa 
đạo; pháp quý nơi đức hạnh; đừng phung phí, tham lam. 


450. 

Kẻ mến đạo tu hành 
Không tranh đua lợi danh 
Có lợi hay không lợi 
Không tham đắm, mê lầm. 


451. 

Thường ham ưa việc học 
Tâm ngay thắng thực hành 
Nuôi hoài bão tuệ giác 

Là tu học chánh chân. 


452. 

Được gọi bậc trí nhân 

Chưa hắn do khéo thuyết 
Tâm không còn khiếp nhược 
Thuần thiện mới trí nhân. 


?° Tương đương Päli, phẩm 19, Dhammatthavagga. 


106 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


453. 

Người phụng trì Phật pháp 
Chăng phải do nói nhiều 
Dù chẳng nghe bao nhiêu 
Nhưng y pháp tu tập 

Giữ mối đạo chẳng mất 

Là phụng pháp chân thành. 


454. 

Được gọi là trưởng lão 
Đâu hãn vì tuổi cao 

Dù giả nua, tóc bạc 

Ngu dốt được chỉ nào? 
455. 

Thường nhớ nghĩ chánh pháp 
Minh đạt và thanh cao 
Theo nếp sống nhân từ 
Mới xứng danh trưởng lão. 
456. 

Dù xinh đẹp như hoa 
Nhưng tham, ganh, dối trá 
Nói, làm đều điêu ngoa 
Đâu ra người đoan chánh? 


457. 

Ai dứt trừ việc ác 

Tận gốc rễ ngọn ngảnh 
Trí tuệ, không giận hờn 
Mới ra người đoan chánh. 


458. 

Được gọi là sa-môn 
Không phải vì cạo đầu 
Nếu dối, tham, chấp thủ 
Có khác người phàm đâu 2? 


107 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


459. 

AI ngừng dứt việc ác 
Hoằng Phật đạo rộng sâu 
Tâm tịnh, ý tịch lặng 

Là sa-môn đứng đầu. 


460. 

Dù được gọi ty-kheo 
Hành khắt thực phi thời 
Tà hạnh và phóng đãng 
Tỳ-kheo danh huyễn thôi! 


461. 

AI siêu việt tội phước 
Đời phạm hạnh trong veo 
Trí tuệ phá nghiệp ác 

Đó mới là tỳ-kheo. 


462. 

Được gọi là hiền minh 
Đâu phải vì câm nín 
Nếu dụng tâm bất tịnh 
Chỉ cái vỏ hiền minh! 


463. 

Người đạt tới vô ngã 

Nội tâm đã rỗng rang 

Trong ngoài đều thênh thang 
Xứng danh bậc minh triết. 


464. 

Chắng phải cứu một loại 
Mà cứu khắp muôn loài 
Đi trên đường bắt hại 
Mới xứng bậc thanh cao ! 


108 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


465. 
Giữ giới, chẳng ai bình 
Ta tu hành chân thật 

Và đạt được thiền định 
Là do khéo khép mình ! 


466. 

Ý muốn cầu được an 
Chớ tập pháp thế gian. 
Kết sử chưa đoạn tận 
Há thoát được cõi trần? 


109 


Phẩm 28: 
CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT?° 


[569a] Phẩm này có tên chữ Hán là Đạo Hành, gồm 28 bải 
kệ: đại ý thuân chỉ bày, mở con đường giải thoát, vôn vô cùng 
mâu nhiệm. 


467. 

Bốn đề, tám thánh đạo 

Pháp tích” vô thượng tôn 
Phạm hạnh, không gì hơn 
Cúng đèn được pháp nhãn  Š. 


468. 

Đường này hết sợ hãi 
Kiến tịnh” , độ muôn sinh 
Đường này hoại ma binh 
Găng thực hành, hết khổ. 


*8 Tương đương Päli, phẩm 20, Maggavagga. 

Ÿ7 Pháp tích: Dấu tích của của Pháp. Con đường dẫn đến quả thánh. 

*8 Nguyên bản chép: ###;4§RR. Nghi nhầm. Câu này không liên hệ với ba câu 
trên. Tham chiếu Päli: dvipadãnam ca cakkhumä, pháp nhãn đấng siêu quần. 

”° Kiến tịnh z8. Päli: ditthivisuddha. Thấy biết rõ ràng, nhãn quan trong sáng, 
đã được tịnh hóa. 


110 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


469. 

Ta đã mở con đường 
Đường lớn, sáng lạ thường 
Nghe rồi lo tu tập 

Tu tập thoát tai ương. 


470. 

Hãy dùng tuệ quán chiếu 
Sanh tử - khổ - vô thường 
Muốn thoát mọi đau thương 
Phải siêng năng hành đạo. 


471. 

Hãy dùng tuệ quán chiếu 
Sanh tử - không - vô thường 
Muốn thoát mọi đau thương 
Phải siêng năng hành đạo. 


472. 

Lúc dậy cần mau dậy 
Đừng ngu si vùi thây 
Mắt không mở ra được 
Làm sao tu được đây? 


473. 

Niệm đáng niệm là chánh 
Niệm không đáng là tà 
Tuệ quán, tà không khởi 
Chánh niệm thật cao xa. 


474. 

Khéo giữ ý, giữ lời 

Thân hành chăng buông lơi 
Ba nghiệp ác trừ rồi 

Phật nói bậc đắc đạo. 


111 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


475. 

Chặt cây không tận gốc 
Chỗi nhánh sẽ lại sanh 
Bứng gốc hết ngọn cành 
Ty-kheo chứng tịch diệt. 


476. 

Không đốn tận gốc rễ 
Cội luyễn ái họ hàng 
Ái dục thêm buộc rằng 
Như nghé con nhớ mẹ. 


4T1. 

Đoạn tận gốc ý dục 

Sinh tử hết bến bờ 

Đạo quả ắt đang chờ 
Mau chóng đắc tịch tịnh. 


478. 

Tham dục khiến mau già 
Bệnh do giận mà ra 

Ngu sỉ mở cửa chết 

Đắc đạo, trừ cả ba. 


479. 

Buông niệm trước, giữa, sau 
Vượt sang bờ tịch tĩnh 

Mọi ý niệm lắng định 

Già chết hết theo nhau. 


480. 

Ai đắm luyến vợ con 
Không quán thấy tật bệnh 
Khi cái chết đến gần 
Nhanh như dòng nước xiết. 


112 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


48I. 

Cha không cứu được con"° 
Còn trông chỉ thân bằng? 
Khi mạng hết nhờ họ 

Như kẻ mù nhờ đèn. 


482. 

Tuệ, giải thoát do tâm 
Nên siêng tu kinh, giới 
Chăm cứu thế, độ đời 
Vơi đi bao đau khô. 


483. 

Xa lìa mọi vực thắm 
Như gió thoảng mây trôi 
Đã diệt vọng tưởng rồi 
Được tri kiến thanh tịnh. 


484. 

Lẫy tuệ làm sự nghiệp 
Sống đạm bạc, vô vi 
Như chánh pháp thọ trì 
Cắt đứt dòng sinh tử. 


485. 

Bằng cái nhìn tuệ giác 
Thấy các hành ”Ì là không 
Nhàm chán thế gian khổ 
Nhập chánh đạo vào dòng. 


59 Cha không cứu được con, hay bà con cứu nhau (Xem Kinh Tập, kinh Mũi tên, ŠSn.I 12 : 
Na pifã tãyate puttam, ñãtT vã pana ñãtake). 
5! Hành T7 (S: samskãra): chỉ các pháp hữu vi, do nhân duyên tạo thành. 
52 Pali, kệ 277 : 7ấf cả hành vô thường. 


113 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


486. 

Bằng cái nhìn tuệ giác 
Thấy các hành đều khổ 
Nhàm chán thế gian khổ 
Nhập chánh đạo vào dòng. 


487. 

Bằng cái nhìn tuệ giác 
Thấy các hành vô ngã 
Nhàm chán thế gian khổ 
Nhập chánh đạo vào dòng. 


488. 

Tâm thế ngươi hiện nay 
BỊ trúng mũi tên ái 

Nên hãy tự gắng sức 
Thọ trì lời Như la. 


489. 

Như Lai đã vắng lặng 
Hết sanh tử đến đi 

Chăng còn dây ái gì 

Giáo nghĩa là mắt pháp. 


490. 

Biển ôm trọn muôn dòng 
Đủ đầy bao hương vị 
Pháp dành cho người trí 
Chỉ thuân vị cam lô. 


53 Sở diễn vi đạo nhãn Pï§34‡#RR: Pháp Phật nói ra từ sự chứng ngộ, từ con 
mắt đã thấy đạo. 


114 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


491. 

Trước chưa nghe Pháp âm 
Thương chúng sanh, Phật chuyên 
AI tôn kính, phụng hành 

Sẽ vượt thoát tử sanh. 


492. 

Ba niệm ý, miệng, thân 

Dù thiện hay bất thiện 

Do niệm nên nghiệp chuyên 
Hãy diệt bằng Chánh cần. 


493. 

Ba định "° làm nhân duyên 
Buông xả “, hành vô lượng '° 
Ba định diệt ba nghiệp “7 

Kết sử đoạn hết liên. 


494. 

Biết lây giới ngăn ác 
Vui chánh niệm, tuệ giác 
Đã biết đời bại thành 
Tịnh tâm đạt giải thoát. 


* Ba định: 1. Định có tầm có tứ; 2. Định không tầm, có tứ; 3. Định không tầm, 
không tứ. 

%' Nguyên tác ghi khí ỷ, 3Ešã, xả niệm thanh tịnh. 

5 Phát huy Tứ vô lượng tâm. 

5 Trụ ở Tứ thiền, nhập vào định thanh tịnh, không còn khởi tưởng chấp trước, 
tất cả kết sử sẽ nhanh chóng được diệt trừ. 


115 


Phẩm 29: 
QUẢNG DIỄNÊ$ 


[569c] Phẩm QUẢNG DIỄN có 14 bài kệ: luận về thiện và 
ác, tích nhỏ mà thành to, mình chứng qua Pháp cú. 


495. 

Tặng niềm vui dù nhỏ 
Phước báo lại rất to 

Tặng tuệ giác dù nhỏ 
Hưởng phước trí thêm to. 


496. 

Gây khổ cho người khác 
Mà mong được bình an 
Thì rước họa vào thân 
Tự gây thêm thù hận. 


497. 

Làm toàn chuyện bao đồng 
Việc nảo cũng viễn vông 
Lại buông lung ca hát 
Nghiệp ác thêm ngập dòng. 


58 Tương đương Päli: phẩm 21, Pakinnakavagga. 


116 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


498. 

Tập tinh tiến, tu thân 
Làm việc đáng nên làm 
Tỉnh giác, không làm ác 
Là chánh nghiệp tu hành. 


499. 

Tư chất vốn thông minh 
Lại học hỏi thật tình 

Như dầu loang mặt nước 
Người ấy càng thông minh. 


500. 

Vốn chắng mấy trí tuệ 
Lại biếng nhác hỏi han 
Tâm trí càng xơ cứng 
Bơ vào nước há tan 2? 


501. 

Gần đạo trí sáng ngời 
Như lên núi tuyết cao 
Xa đạo đời đen tối 
Như tên bay trong đêm. 


502. 

Đệ tử Phật nhớ rằng 

Phải thường xuyên tỉnh giác 
Ngày đêm luôn niệm Phật 
Niệm Pháp và niệm Tăng. 


503. 

Đệ tử Phật nhớ rằng 

Phải thường xuyên tỉnh giác 
Ngày đêm tu thiền quán 
Đạt an lạc nhất tâm. 


117 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


504. 

Ai muốn được sống lâu 
Mỗi lần ăn biết đủ 
Bệnh khổ sẽ giảm mau 
Nhờ uống ăn điều độ. 


505. 

Học khó, bỏ lỗi khó 

Tu tại gia khó hơn 

Hội họp đồng lợi khó 
Khó nhất, không lỗi lầm. 


506. 

Tỳ-kheo khất thực khó 
Sao không tự vươn lên 
Tinh tân đạt tự tại 

Sau khỏi cầu cạnh ai? 


507. 

Có tín, giới sẽ thành 

Từ giới, phước quả sanh 
Khi tín, giới song hành 

Nơi nơi người kính phụng.” 


508. 

AI đi, đứng, nằm, ngồi 

Chánh niệm chăng buông xuôi 
Điều phục thân chuyên nhất 
Tâm vui giữa núi đôi. 


5? Bài này giống kệ 077. 


118 


Phẩm 30: 
ĐỊA NGỤC”? 


[570a] Phẩm ĐỊA NGỤC có 16 bài kệ: răng việc nơi địa 
ngục, làm ác thọ tai ương, nghiệp dân không dừng bước. 


509. 

Vọng ngữ rơi địa ngục 
Làm rồi lại chối phăng 
Đời sau tội càng tăng 
Nghiệp đã gieo tự gánh. 


510. 

Dẫu thân mặc pháp y 
Việc ác không kiềm chế 
Làm ác chắng kiêng nề 
Chết địa ngục phải đi. 
511. 

Phá giới, nhận vật thực 

Lễ nào chẳng hại thân? 
Chết nuốt hòn sắt nóng 
Lửa thiêu cháy thành than. 


7° Tương đương Päli, phẩm 22, Nirayavagga. 


119 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


512. 

Buông lung có bốn họa: 
Dễ tơ tưởng vợ người (1) 
Bắt lợi ở mọi nơi (2) 

Bị người đời phi nhồ (3) 
Tính dục lại tăng thêm (4). 


S13: 

Không phước lợi, đọa lạc 
Hoảng sợ, hết niềm vui 

BỊ vương pháp dập vùi 
Chết tan xương địa ngục. "" 


514. 

Thí như nhồ cỏ may 
Nắm vào dễ đứt tay 
Thọ giới không giữ giới 
Địa ngục mình tự gây. 


S15, 

Kẻ biếng lười, tự cao 

Chăng trừ được trần lao 
Phạm hạnh không trọn vẹn 
Chăng được chút phước nảo. 


T1 Tham chiếu Päli, kệ 310. 

72 Cỏ may (tức gian thảo ?#'#): cỏ gian, cỏ may. Päli: Kuso yathã duggahito: 
như vụng nắm cỏ kusa. Cỏ Kusa có danh pháp khoa học là Desmostachya 
Bipinnata. Kusa là loài cỏ được mô tả trong kinh điển Phật giáo với hai cạnh bên 
sắc bén, có thể làm đứt tay (Dhp. 311), hoặc dễ bị giật đứt (S.iii,137), hoặc 
dùng làm áo mặc (D.i, 166; M.ii,162)... Cỏ may và cỏ kusa cùng bộ (Poales) và 
họ (Poaceae) nhưng khác chi và khác loài. Cỏ may không làm đứt tay, nên 
trường hợp này phải hiểu là cỏ kusa. 


120 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


516. 

Siêng làm việc chính đáng 
Và làm hết khả năng 

Bọn ngoại đạo chớ gần 
Bụi trần đâu dính dáng. 


I7. 

Làm những điều vô bổ 
Ngày sau ắt ăn năn 

Làm lành thường may mắn 
Không hối hận, luôn an. 


518. 

Ở trong các hạnh ác 
Muốn làm, hoặc đã làm 
Thì khổ không thể thoát 
Nghiệp đến khó được an. 


519. 

Nhận hối lộ, dối gian 

Bẻ cong điều chân chính 
Gièm pha người lương thiện 
Bức hiếp hàng thư sinh 

Kẻ tạo tội điêu linh 

Tự mình rơi ngục tối. 


520. 

Như phòng bị biên cương, 
Trong ngoài đều vững chắc 
Tự phòng hộ tâm mình 
Đừng đề phi pháp sinh 
Cầu thả ắt chuốc họa 
Khiến rơi vào ngục hình. 


121 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


521. 

Không đáng theẹn, lại thẹn 
Đáng theẹn, lại tỉnh bơ 
Sống như kẻ ngu ngơ 
Chết rơi vào địa ngục. 


522. 

Không đáng sợ, lại sợ 

Đáng sợ, lại coi thường 
Sống tin vào tà kiến 

Chết đọa ngục thảm thương. 


33. 

Điều nên gần, không gần 
Việc đáng kiêng, không kiêng 
Do huân tập tà kiến 

Chết rơi vào địa ngục. 


524. 

Điều đáng gần nên gần 
Việc đáng xa nên xa 
Chánh kiến chẳng rời ta 
Chết đi vào nẻo thiện.. 


122 


Phẩm 3I: 
VÍ DỤ CON VOI”? 


[Š70b] Phẩm này có tên chữ Hán là Tượng Dụ, gồm 18 bài kệ 
: dạy người đoan chánh thân, làm thiện được quả thiện, hưởng 
phước báo an vuI. 


3: 

Ta như voi xung trận 
Không hề sợ trúng tên 
Thường lây lòng tín thành 
Độ người không giới hạnh. 


526. 

Như voi đã thuần hóa 
Được nhà vua thân nghĩnh 
Ai thuần hóa được mình 
Mọi người tin, kính trọng. 


Sa. 

Dù thường xuyên huấn luyện 
Voi giỏi, chạy thật nhanh 
Không bằng người khéo léo 
Tự điều phục chính mình. 


”3 Tương đương Päli, phẩm 23, Nãgavagga. 


123 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


528. 

Voi ngựa không thê chở 
Người đi khắp muôn nơi 
Chỉ người tự điều phục 
Đi khắp cả chân trời. 


529. 

Như voi tên Tài thủ ' 
Hung dữ khó bảo ban 
Trói nó, không cho ăn 
Vẫn hung dữ, nhớ đản. 


530. 

Cũng vậy, người làm ác 
Lẫy dây tham buộc mình 
Như voi chẳng biết sợ 
Nên cứ hoài tái sinh. 


531. 

Muốn tâm ý chín muỗi 
Và đến chỗ an vui 

Phải hàng phục kết sử 
Như luyện voi bằng dùi. 


Š 3z. 

Vui đạo, không phóng túng 
Thường khéo giữ tâm này 
Khổ bản thân nhồ sạch 
Như voi hết sa lầy. 


”4 Tên Päii là Dhanapalaka, còn gọi là Tài hộ. 


124 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


an: 

Làm bạn với người tốt 

Cùng đi chung đường lành 
Thấy nghe chuyền hóa nhanh 
Đến nơi không lầm lỗi. 


534. 

Không gặp bạn hiền minh 
Thà quyết sống một mình 
Như vua bỏ thành ấp 
Lánh xa phường bất minh. 


S55: 

Thà mình ta lương thiện 
Hơn kết bạn kẻ ngu 

Một mình, không làm ác 
Như voi tự phòng hộ. 


536. 

Một cuộc đời hạnh phúc: 
Có bạn tốt, nhu hòa 

Cả đời luôn làm phước 
Những điều ác lánh xa. 


S37, 

Vụi thay ai còn mẹ 
Vui thay ai còn cha 
Vui thay đời có Đạo 
Vui thay đời còn Tăng! 


538. 

Một cuộc đời an lạc: 
Giữ giới, vững niềm tin 
Đạt được tuệ giải thoát 
Không làm ác vui thay! 


125 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


39: 

Như ngựa đã thuần thục 
Điều phục theo ý mình 
Tín, tấn, giới và định 
Đầy đủ các pháp hành. 


540. 

Hiểu và hành vững chãi 
Nhẫn, hòa, và định tâm 
Đoạn trừ tất cả khổ 

Ta mặc tình thong dong. 


541. 

Nhập vào dòng chánh định 
Như ngựa luyện đã tinh 
Đoạn sân, sạch hết lậu 
Hưởng phước trời an lành. 


542. 

Tự mình chắng buông lung 
Hằng sống trong tỉnh thức 
Như ngựa gây nỗ lực 

Bỏ ác thành hiền lương. 


126 


Phẩm 32: 
ÁI DỤC”? 


[570c] Phẩm ÁI DỤC gồm 33 bài kệ. Nội dung phẩm này: 
khinh miệt ân ái dâm; người đời bị nó dắt, sinh tai họa khôn 
lường. 


543. 

Rong ruồi theo tà hạnh 
Dục ái thêm nhánh cành 
Lửa ái dục lan nhanh 
Như khi chuyền hái trái. 


544. 

Vì ái, khổ muôn vàn 
Tham dục vướng thế gian 
Ngày đêm lo buôn mãi 
Như cỏ tranh mọc tràn. 


545. 

Người say đắm ái ân 
Chưa từng dút dục tình 
Buồn lo, thêm sầu não 
Tí tách ngập ao sâu. 


75 Tương đương Päli, phẩm 24, Tanhävagga. 


127 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


546. 

Đời sở dĩ buôn lo 

Bởi khô đau muôn hướng 
Do ái kia triền phược 

Lìa ái hết buôn lo. 


547. 

Không lo, tâm an lạc 
Không ái, hết trần gian 
Không lo, không vướng lụy 
Không ái, sống bình an. 


548. 

Ái buộc ràng đến chết 
Bởi quyến thuộc họ hàng 
Suốt đặm dài buôn tủi 
Ái khổ mãi đeo mang. 


549. 

Người vì đạo tu hành 
Chớ say đắm ái ân 
Phải nhồ tận gốc ái 
Đừng để rễ nảy cành 
Chớ như cắt lau sậy 
Khiến tâm dục lại sanh. 


550. 

Như gốc cây sâu, chắc 
Dù chặt, vẫn còn lên 
Tâm ái chưa trừ hết 
Đau khổ còn chịu thêm. 


128 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


351; 

Khi vượn bắt khỏi rừng 
Thoát lại về chốn ấy 
Chúng sanh cũng thế đấy 
Thoát ngục, lại chui vào. 


9 

Dòng ái dục chảy hoải 
Cùng kiêu mạn trần ai 

Tư tưởng nhuốm dục vọng 
Đâu còn thấy đúng sai. 


33. 

Dòng tâm ý chảy tràn 
Ái kết tựa dây đan 

Chỉ có tuệ chân thật 
Mới chận dòng tràn lan. 


5%4. 

Lặn hụp trong bê ái 
Tâm tư cứ miên man 
Bề ái sâu không đáy 
Già chết còn thêm tăng. 


339. 

Nhánh cảnh ái chưa dứt 
Lấy tham dục bón thêm 
Oán thù nuôi chồng chất 
Cuốn kẻ ngu ngày đêm. 


556. 

Dẫu gông cùm địa ngục 
Dẫu vách sắt tường đồng 
Nghiệp ái nhiễm vợ con 
Còn chắc bên hơn thế. 


129 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


) 

Ngục ái quá bền chặt 
Mấy ai thoát được ra 
Chỉ có người đoạn ái 
Mới hay thường lìa xa. 


558. 

Thấy sắc tâm vấn vương 
Đâu thấy lẽ vô thường 
Kẻ ngu mê sắc đẹp 

Nào biết sắc tợ sương. 


559. 

Cuộn mình trong dục lạc 
Như kén quấn thân tằm 
Bậc trí khéo đoạn dứt 
Mọi thông khô mắt tăm. 


560. 

Kẻ buông thả tâm mình 
Thấy dâm dục là tịnh 
Nghiệp ái càng thêm nặng 
Tự xây ngục cho mình. 


561. 

Bậc trí khéo đoạn dục 
Thường nhớ nó nhiễm ô 
Phá dâm tà hang ổ 
Đoạn nỗi lo luân hồi. 


562. 

Vây mình trong lưới ái 
Trùm kín cả thân tâm 
Trói buộc mình ở đó 
Như cá rúc vào nơm. 


130 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


563. 

Bị già chết rập rình 
Như nghé con khát sữa 
Lìa dục, diệt ái ân 

Ái dục đâu tìm nữa. 


564. 

Bậc đại trí đi trọn 

Con đường phá ngục tù 
Thoát nhị biên rồi mù 
Bước lên bờ giải thoát. 


565. 

Kẻ phi pháp chớ thân 
Ái dục cũng đừng gần 
Người chưa vượt ba cõi 
Sẽ còn mãi tái sanh. 


566. 

Thấy rõ tất cả pháp 

Mà không vướng pháp nào 
Tâm thoát ly ái dục 

Tỏ thông thánh ý cao. 


567. 

Thí nào hơn pháp thí 
VỊ nào hơn pháp vị 
Lạc nào hơn pháp lạc 
Ái tận hết khổ đau. 


568. 

Kẻ bị dây tham buộc 
Không thể đến bờ kia 
Tham dục gây tai họa 
Cho mình và muôn loài. 


131 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


569. 

Tâm ái dục là ruộng 

Hạt giống, dâm, nộ, sĩ 

AI vượt qua tức thì 

Được phước không hạn lượng. 


570. 

Ít bạn, nhiều của cải 

Mối họa cho người buôn. 
Tránh giặc dục hại thân 
Người trí diệt tham muốn. 
3T. 

Tham muốn của thân tâm 
Đâu chỉ có ngũ dục “° 
Người khéo đoạn tuyệt nó 
Mới xứng danh anh hùng. 


372 

Không dục, không lo sợ 
Lòng một cõi thênh thang 
Ái dục thôi gút mắc 
Thoát khỏi vực nguy nan. 


373. 

Dục, ta biết gốc ngươi 
Ngươi từ tư tưởng sanh 
Ta không còn tơ tưởng 
Thì ngươi hết chỗ sanh. 


574. 

Đốn cây không tận gốc 
Chồi nhánh sẽ lại sanh 
Đốn cây luôn gốc, ngọn 
Tỳ-kheo vào niết-bản. 


v Ngũ dục, năm đối tượng của sự tham muốn (ngũ dục): tài, sắc, danh, thực, thuỳ. 


132 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


379. 

Góc ái chưa đoạn tận 

Ít nhiều còn nhánh cành 
Tâm vướng mắc càng nhanh 
Như nghé con tìm mẹ. 


133 


Phẩm 33: 
LỢI DƯỠNG”? 


[571b] Phẩm LỢI DƯỠNG có 20 bài kệ: găng giữ mình, 
ngừa tham; thây đức, nghĩ đạo nghĩa; đừng đê uê tạp sinh. 


576. 

Chuối trổ buồng rồi chết 
Lau đơm bông cũng tàn 

La mang thai mắt mạng 
Người chết bởi lòng tham. 


Si 

Tham tai hại như thế 
Từ gốc sĩ ra đời 
Ngu sĩ hại kẻ trí 
Đến cổ đứt, đầu rơi. 


578. 

Bậc hiển trí thấy rõ 

Tham vui ít, khổ nhiều 

Dù trời mưa bảy báu 

Tham chưa đầy bao nhiêu. ' 


7 Không có Päli tương đương. 
T3 Tham cứu: Tiểu phẩm (Cullavagga), chương 7, chia sẻ hội chúng, đoạn 359. 


134 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


579. 

Đệ tử của Phật đà 

Vui niềm vui vô dục 
Tỉnh giác và lánh xa 
Những dục lạc cõi trời. Sỹ 


580. 

Tỳ-kheo tham lợi dưỡng 
Xa đạo, lạc nẻo tà 

Dẫu có ban phát ra 
Cũng keo kiệt, hạn hẹp. 


581. 

Chớ vì chút lợi dưỡng 
Khoe mình hạnh tu cao 
Xứng tán, ca ngợi nào 

Chỉ nhọc tâm, phiền não ?Ÿ' 


582. 

Ngu bày kế cho ngu 

Dục, mạn thêm tăng trưởng 
Lạ thay, mắt lợi dưỡng 
Đường niết-bàn mắt luôn. 


583. 

Tỳ-kheo đệ tử Phật 

Thấy sự thật rõ ràng 

Lợi dưỡng lòng không màng 
Lăng lòng nơi thôn đã. 


7 Pãli, kệ 186. 
89 pali, kệ 187. 
8! Tham chiếu #/ Xuấf điệu, 15. ĐTK/ĐCTT, T.4, N°. 0212. 


135 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


584. 

Được cúng, đừng cầu cạnh 
Đừng ÿ lại, ngóng trông 
Tỳ-kheo còn dựa dẫm 
Không định tâm tu hành. 


585. 

Muốn an thân tuệ mạng 
Tự tỉnh giác, lắng tâm 
Không lo toan, tính toán 
Chuyện y áo, uống, ăn. 


586. 

Muốn an thân tuệ mạng 
Tự tỉnh giác, lắng tâm 
Giữ một pháp tu hành 
Là sống đời tri túc. 


587. 

Muốn an thân tuệ mạng 
Tự tỉnh giác, lắng tâm 
Như chuột nấp trong hang 
Ấn cư, thực hành pháp. 


588. 

Bót hưởng thụ, bớt nghe 

Giữ giới, tu thiền định 
Không biếng lười, thanh tịnh 
Được bậc trí ngợi khen. 


589. 

Nếu thành tựu tam minh 
Được vô lậu, giải thoát. 
Nếu trí tuệ cỏn con 

Thì hiểu, nhớ được gì? 


136 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


590. 

Cũng vì việc uống ăn 
Mà theo người cầu cạnh 
Bao tánh xấu nảy sanh 
Cũng vì tham lợi dưỡng. 


39L, 

Không vâng lời Phật dạy 
Chỉ ngưỡng cầu uống ăn 
Lợi danh, oán kết tăng 
Hạng giả trang thiền tướng. 
2 

Phải biết lỗi lầm này 

Lợi dưỡng đáng sợ thay! 
Tỳ-kheo nhận vừa đủ 

Tâm thoát khổ buồn vây. 


593. 

Sống phải nhờ vật thực 
AinhIn mãi được đâu? 

Có thân, luy cơm, rau 

Biết vậy đừng ganh ghét  Z. 


594. 

Ganh ghét hại mình trước 
Sau lại hại thêm người 
Đánh người, người đánh trả 
Nên hận thù không nguôi. 
3. 

Thà nuốt hòn đá nóng 

Hay uống nước đồng sôi 
Đừng đem thân phá giới 
Nhận thức ăn của người. Ÿ 


® Tham chiếu kinh Xuất điệu, 15. ĐTK/ĐCTT, T.4, N°. 0212. 
33 Pali, kệ 308. 


137 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


138 


Phẩm 34: 
$A MÔN! 


[571c] Phẩm SA MÔN có 32 bài kệ: dạy dỗ bằng chánh 
pháp; đệ tử nhận, phụng hành; đắc đạo giải thanh tịnh. 


596. 

Giữ mắt, tai, mũi, miệng 
Thân, ý luôn thắng ngay 
Tỳ-kheo hành thế đấy 
Thoát được mọi khổ đau. 


597. 

Tay, chân chớ làm bừa 
Thiền định tâm thường ưa 
Kiệm lời, việc như pháp 
Hạnh vắng lặng có thừa. 
598. 

Tu học phải giữ miệng 
Từ tốn, dứt điêu ngoa 
Nói pháp là chuẩn mực 
Thuyết giảng lời nhu hòa. 


8 Tương đương Päli, phẩm 25, Bhikkhuvagga. 


139 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


599, 

Thích pháp, thực hành pháp 
Tư duy pháp an lạc 

Ty-kheo nương tựa pháp 
Chân chính, không uống đời. 


600. 

Học đạo đừng cầu lợi 
Không tơ tưởng của người 
Ty-kheo hướng ra ngoài 
Khó dừng tâm, định ý. 


601. 

Tỳ-kheo được cúng dường 
Không tham lam, thủ lợi 
Sống thanh tịnh một đời 
Được trời người khen ngợi. 


602. 

Tỳ-kheo sống từ bi 

Yêu kính lời Phật dạy 
Hành sâu pháp chỉ, quán 
Tâm lắng dịu, được an. 


603. 

Hết thảy danh và sắc 
Không phải ngã, ngã sở 
Không gần, không lo sợ 
Mới chính là tỳ-kheo. 


604. 

Tỳ-kheo chèo thuyền không 
Thuyền không trôi nhẹ nhảng 
Trừ sạch s1, dâm, nộ 

Xuôi dòng đến niết-bàn. 


140 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


605. 

Bỏ năm, đoạn trừ năm Ÿ° 
Tu năm căn vô lậu °° 
Lại nhận rõ năm kết ; 
Là vượt thoát bộc lưu. 'Ÿ 

606. 

Tỷ-kheo không dục loạn 
Thiền định, chắng buông lung 
Nước đồng sôi không uông 
Chắng đốt hại thân mình. 


607. 

Không tập thiền, không trí 
Không trí, chẳng tập thiền. 
Đạo đến từ thiên, trí 

Đạt niết-bàn an nhiên. 


608. 

Học đạo vào cửa Không 
Tĩnh cư và thiền định 
Một mình vui chỗ vắng 
Quán các pháp tỏ thông. 


3 Xả bỏ ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thuỳ). Đoạn năm triền cái (tham dục, sân 
hận, hôn trầm, trạo cử và hoài nghi. Xem K2 Tương Ưng, tập 1, chương 1, 
Tương ưng chư Thiên, S.i,5; tương đương 7a? 4-ñảm, tập 36, kinh số 1002. 

Š Năm căn vô lậu: Tín, tấn, niệm, định, tuệ. 

8 Năm kết: Tham kết, sân kết, mạn kết, tật kết, xan kết. Xem Trung A-hàm, A- 
tì-đạt-ma phát trí luận, Tập di môn túc luận, Đại tì-bả-sa luận. Theo Kinh Xuất 
Điệu, năm kết gồm tham dục, sân khuể, thuỳ miên, điệu hí (trạo cử), nghi. Theo 
Thanh tịnh đạo luận, ngũ kết là tham, sân, sỉ, mạn, kiến. 

®Š Tham chiếu 7ï rưởng lão Tăng kệ, Kunda Dhàna, chương I kệ, Sona-Kolivisa, chương 
13 kệ. 


141 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


609. 

Thường chế ngự năm uẫn 
Tâm thuần như nước xuôi 
Thanh tịnh và an vui 
Nếm cam lộ thượng vị. 


610. 

Không sở hữu vật gì 
Nhiếp căn và biết đủ 
Giới luật luôn nghiêm trì 
Là ty-kheo trí tuệ. 

611. 

Tỳ-kheo sống thanh tịnh 
Tìm thầy lành, bạn tốt 
Phước trí sẽ chóng thành 
Thoát khổ, đến an lạc. 


612. 

Như đóa hoa vệ-sư Ÿ? 
Héo tàn tự rụng xuống 
Tỳ-kheo hết kết sử 
Sanh tử tự rụng rơi. 


613. 

Thân miệng luôn lắng dịu 
Tâm thấu lẽ diệu huyền 
Buông bỏ chuyện thị phi 
T-kheo luôn tịch diệt. 

614. 

Thân luôn tự trang nghiêm 
Tâm thường xuyên tĩnh giác 
Giữ thân trong chánh niệm 
Tỳ-kheo sống an lành. 


® Hoa vệ-sư (tức vệ-sư hoa f#iÉñiš#, Päli: vassikã). HT. Minh Châu chú thích là 
hoa lài. 


142 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


615. 

Ta hãy vì chính ta 

Dù răng ta vô ngã 
Điều phục ta, diệt ngã 
Hiền giả ắt tự thành! 


616. 

Sống vui trong lời Phật 
Niềm hoan hỷ càng tăng 
Sẽ đến nơi vắng lặng 
Hành diệt, ”° mãi khinh an. 
617. 

Tỳ-kheo tuổi chưa nhiều 
Làm đúng lời Phật dạy 
Chiếu sáng thế gian này 
Như trời quang mây tạnh. 


618. 

Bỏ mạn, dứt kiêu căng 
Như sen làm sạch nước 
Tỳ-kheo không chấp trước 
Ngát hơn cả hoa sen. 


619. 

Cắt ái, đoạn luyến tiếc 
Như sen chẳng nhiễm bùn 
Tỳ-kheo vượt ái dục 

Sáng hơn cả hoa sen. 


620. 

Cắt đứt dòng vọng tưởng 
Trừ ái quyết một lòng 
Dòng ái dục chưa dứt 
Tâm ý còn ruồi rong. 


?° Các pháp hữu vi đã được nhiếp phục. 


143 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


621. 

Việc làm hãy làm ngay 
Quyết vững lòng gánh vác 
Xuất gia mà biếng nhác 
Thì tâm còn nhiễm ô. 


622. 

Kẻ tu học lười nhác 

Chẳng gột rửa tâm mình 
Phạm hạnh không trong sạch 
Làm sao đến niết-bàn ? 


623. 

Ty-kheo mà phóng túng 

Đi đứng chăng dè chừng 
Mặc tâm ý buông lung 
Từng bước thêm nhiễm bắn. 


624. 

Cà-sa khóac trên vai 
Lại không từ việc ác 
Làm ác bồi nghiệp ác 
Ắt đọa lạc mà thôi. 


625. 

Dạy kẻ khó thuần hóa 
Như gió thối cây khô. 
Gây khổ, mình chuốc khổ 
Mà sao không gắng tu ? 


626. 

Cạo đầu, tâm chưa yên 
Khi dục, mạn vẫn còn. 
Bỏ tham, nghĩ về đạo 
Mới có thể định tâm. 


144 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


627. 

Cạo tóc, tâm chưa yên 
Phóng dật, bất tín còn. 
Ai diệt sạch các khô 
Mới xứng bậc sa-môn. 


145 


Phẩm 35: 
PHẠM CHÍ"! 


[572b] Phẩm PHẠM CHÍ có 40 bài kệ, bàn về: nói và làm 
thanh tịnh, học lý không tạp dơ, đáng gọi bậc đạo sĩ. 


628. 
Ai cắt dòng ””, vượt thoát 
Vô dục như Phạm thiên 
Các hành ”” hết phan duyên 
Là xứng danh Phạm chí. 


629. 

Xả phiền, hành bắt hại 
Thanh tịnh, hướng an nhiên 
Ái dục hết đảo điên 

Xứng danh bậc Phạm chí.” 


‡ Tương đương Pãii, phẩm 26, Brähmanavagga. 

? Cắt đứt dòng ái dục. 

?3 3 Hành: các pháp hữu vi. 

?* Tham chiếu Kinh Xuất diệu, quyền 29. ĐTK/ĐCTT, tập 4, kinh số 212. 


146 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


630. 

Không bờ này, bến nọ 

Cả hai bờ rỗng rang 
Tham ái hết buộc ràng 
Xứng danh bậc Phạm chí. 


631. 

Tư duy không nhiễm bắn 
Hành xử không lỗi lầm 
Không cầu muốn gì thêm 
Xứng danh bậc Phạm chí. 


632. 

Ban ngày mặt trời rạng 
Ban đêm trăng chiếu soi 
Giáp binh, quân trận sáng 
Thiền định rạng người tu 
Phật xuất hiện thế gian 
Là sáng soi tất cả! 


633. 

Cạo đầu, há sa-môn 
Tụng chú, há phạm chí 
Ai trừ mọi điều ác 

Xứng danh bậc đạo nhân. 


634. 

Đoạn ác là phạm chí 
Chánh hạnh là sa-môn 
Ngã, cầu uế sạch không 
Bậc xuất gia lý tưởng. 


147 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


635. 

Ai sống giữa ái ân 

Tâm không hè vướng bận 
Đã xả, đã chánh chân 

Là bậc hết đau khổ. 


636. 

Thân, miệng, và tâm ý 
Thanh tịnh không lỗi lầm 
Khéo nhiếp phục ba nghiệp 
Là phạm chí chân nhân. 


637. 

Ai nội tâm hiểu rõ 

Pháp mà Phật tuyên dương 
Tâm quán, tự về nương 
Như lấy nước gội sạch. 


638. 

Không phải cứ búi tóc 

Là trở thành phạm chí 

AI chí thành hành pháp 
Thanh bạch mới hiền nhân. 


639. 

Búi tóc, không trí tuệ 

Mặc áo cỏ ích chỉ? 

Trong không lìa nhiễm trước 
Xả bên ngoài được gì? 


640. 

Dù mặc áo xấu rách 
Nhưng y pháp thực hành 
Núi rừng tu thiền định 
Là Phạm chí đích danh. 


148 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


641. 

Phật không dạy bảo ai 
Tự khen hay ca ngợi 

Ai đúng pháp, không dối 
Là Phạm chí thật danh. 


642. 

Dút tuyệt mọi tham muốn 
Tâm quyết không luy tình 
Cắt bỏ lưới dục tình 

Là xứng danh phạm chí. 


643. 

Cắt đứt dòng sanh tử 
Khéo nhẫn nhục vượt qua 
Tự giác, thoát đường ma 
Là xứng danh phạm chí. 


644. 

Bị mắng chửi, đánh đập 
Nhẫn chịu không giận hờn 
Không pháp nhẫn nào hơn 
Là xứng danh phạm chí. 


645. 

Bị tốn hại, coi khinh 

Chỉ một lòng g1ữ giới 
Đoan chánh giữ thân mình 
Là xứng danh phạm chí. 


646. 

Tâm trút bỏ pháp ác 
Giống như rắn thay da 
Dục chăng làm sa đà 
Là xứng danh phạm chí. 


149 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


647. 

Biết cuộc đời khô đau 
Đặt mình nơi vắng lặng 
Buông bỏ được gánh nặng 
Là xứng danh phạm chí. 


648. 

Người trí tuệ sâu xa 
Biết rõ nẻo chánh, tà 
Đạt lý mâu cao cả 

Là xứng danh phạm chí. 


649. 

Không phiên luy người đời 
Không vướng bận người tu 
Ít mong cầu, biết đủ 

Phạm chí này chân tu. 


650. 

Bỏ gậy gộc, vũ khí 

Tâm ý không hại a1 
Chắng tổn hại muôn loài 
Là xứng danh phạm chí. 


65T. 

Tránh xa chốn tranh giành 
Bị xúc xiêm không ganh 
Lẫy thiện hóa giải ác 

Là xứng danh phạm chí. 


652. 

Bỏ dâm, nộ, s1, ác 
Kiêu mạn cũng lìa xa 
Như rắn đã thay da 
Đó chính là phạm chí. 


150 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


653. 

Miệng không nói lời ác 
Tâm chẳng luy việc đời 
Bát chánh đạo rạng ngời 
Mới xứng danh phạm chí. 


654. 

Bao việc ác ở đời 

Dù dài, ngăn, nhỏ, to 
Tâm không giữ, không bỏ 
Là Phạm chí đích danh. 


655%. 

Đời nảy sống trong sạch 
Đời sau không xấu xa 
Không huân tập, không xả 
Đó chính là Phạm chí. 


656. 

Thân chắng cần nương tựa 
Miệng chăng đọc tụng bừa 
Đặt mình trong tịch tĩnh 
Là Phạm chí xứng danh. 


657. 

Lỗi lầm hay phước phận 
Đã siêu việt cả hai 

Hết ưu phiền vấy bẩn 
Là Phạm chí xứng danh. 


658. 

Tâm hoan hỷ, vô nhiễm 
Như trăng sáng tròn đầy 
Không huỷ báng, trách ai 
Là chính danh Phạm chí. 


151 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


659. 

Thấy kẻ ngu chìm nồi 

Đọa lạc khổ khôn lường 
Muốn tìm phương vượt thoát 
Không ham bàn gì khác 
Ngoài việc cầu niết-bàn 

Gọi là bậc Phạm chí. 


660. 

Nghiệp ân ái đã đoạn 
Vô dục, đời xuất gia 

Ái, hữu đã thoát ra 

Là xứng danh Phạm chí. 


661. 

Đã thoát chốn loài người 
Không vướng vào cõi trời 
Không nương vào ba cõi ” 
Là Phạm chí sáng ngời ! 
662. 

Bỏ những điều ghét, ưa 
Diệt hết không còn thừa 
Nhiếp phục mọi thế giới 
Gọi là bậc Phạm chí. 


663. 

Chỗ thọ sanh đã hết 
Chết không còn đường đi 
An ôn chốn vô y 

Gọi là bậc Phạm chí. 


?” Tham chiếu Päli: sabbayogavisamyuttam: giải thoát mọi buộc ràng. 


152 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


664. 

Đã vượt thoát năm đường 
Biết không còn đọa lạc 
Sạch nghiệp, không dư tàn 
Là xứng danh Phạm chí. 


665. 

AI quá, hiện, vị lai 

Chăng vướng thời nào cả 
Không thủ cũng không xả 
Là Phạm chí xứng danh. 


666. 

Người đại hùng, dõng mãnh 
Tự giải thoát, vượt qua 
Tâm tĩnh giác, chăng động 
Là Phạm chí xứng danh. 


667. 

Biết gốc của mạng căn 
Do đâu tái sanh lại 
Muốn dứt kiếp trôi lăn 
Thấu đạo mâu văng lặng 
Sáng soi mà tĩnh mặc 
Là Phạm chí xứng danh. 


153 


Phẩm 36: 
NIẾT BÀN'° 


[573a] Phẩm NIÉT BÀN có 36 bài kệ ””: nêu đường về đạo 
lớn, yên lặng và tịch diệt, thoát nỗi sợ tử sinh. 


668. 

Nhẫn là pháp tối thượng 
Phật nói niết-bàn cao 
Xuất gia không phạm giới 
Tâm lặng hại ai nào ? Fh 


669. 

Không bệnh, lợi lạc nhất 
Biết đủ cực giàu sang 
Thành tín là họ hàng 
Niết-bàn an lạc nhất. °° 


% Không có Pali tương đương. 
*7 Thực ra chỉ có 35 bài kệ. 

*8 pali, kệ 184. 

? Pali, kệ 204. 


154 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


670. 

Đói khát, bệnh nặng nhất 
Các hành, gây khổ nhất 
Hiểu sự thật như vậy 
Niết-bàn hạnh phúc nhất. '“5 


671. 

Đường lành ít người tới 
Nẻo dữ lắm kẻ qua 
Một khi đã nghiệm ra 
Niết-bàn an Ổn nhất. 


672. 

Do nhân sanh nẻo thiện 
Do nhân đọa đường ác 
Do nhân đến niết-bàn 
Các duyên đều như vậy. 


673. 

Hươu, nai sống giữa đồng 
Chim liệng giữa tầng không 
Pháp nào theo pháp đó 
Chân nhân về chốn Không. 


674. 

Vạn pháp vốn là Không 
Không tự tánh, sở hữu 
Làm sao để nắm bắt 
Và có thể suy lường? !°! 


199 pali, kệ 203. 


!°' Tham chiếu: (‡k#J##) E§w##il--361E)Bãm: lâ ## ñH *, úã ZR ñn #R: lÈ 
Ri®) & 3# št #. ĐE ZE SỆ 4L 8S: ø 5 + D1 R, X®5ã#2#t, 3F f7 
3E, 1n 2 2 nỊ . XE, RỊ K3, ã 1) Z #4 ñn 5 1 2 £ š R &# 
275,8 ĐÈ E82 8b B WẾ NóT D E BH, 8 
zZ,W#W X£ f#ŒđU Bí #2. 75 DĐ #4  # , Rằ MHIãNHREỆxfá% 


155 


THÍCH ĐÔNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


675 

Tâm lành khó nhận ra 
Thói xấu xa đễ lường 
Bậc liễu ngộ về dục 
Thấy cả hai tỏ tường. 
Không nơi đâu yên vui 
Vì khô sở vun đầy 

Ái dục khi chưa cạn 
Khổ đau còn đoanh vây. 


676. 

Biết nhiễm, lẫy tịnh ngăn 
Xa nhiễm, khổ liền diệt. 
Thấy nghe, thật thấy nghe 
Nhớ biết, thật nhớ biết. '° 


677. 

Thấy nghe không dính mắc, 
Tâm tư hết buộc ràng 

Mọi chấp trước phá tan 

Tận trừ tất cả khổ. 

Đã diệt trừ ngã tưởng 

Thân khổ hết chỗ nương 
Thức phân biệt đã đoạn 

Mọi thống khổ hết vương. '”” 


(http://quanxue.cn/ct_fojia/Falu/Falu79.html)„ Tham chiếu bản dịch Tạng ngữ: #Ÿ # ìš 
%, SE: “8 2Z. Z3“. ñä4Z 27 lE. 7B #ZtÃ&= 
†t 34, 8 # mi+#, 5zZ†RJeth, Trước có mà nay không/ Trước không mà 
nay có/ Trước đã hoàn toàn không/ Thì nay cũng chẳng khỏi. 

' Tham khảo: (‡š#J##) šš###ï: R # Rñ : R # Z 2L7R 5 R fữ, E ïB Èl 
% ãä R # 1h ?ñ n ĐI li HH R #. F x ®J zã 
(http://quanxue.en/ct_fojia/FaJu/FaJu79.html). Tham chiếu Kinh Xuất diệu : Ä Tí 8 Tí 
ä, Elm mi, £qm # mm“, 8 4 # Eš (ĐTK/ĐCTT, tập 4, kinh số 212). 








'!3 Tham khảo, 3Jt{#›#‡#J##‡#ñ#: lš #£ # 7n #£ili, — UJ ® % í§ Í, E8 
Mã lã fT, ñlữ  ñE 3l H to HH âg ĐI SE: Ất Mũ AE HN bb. HH, Ất JU ẤP HD 


156 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


678. 

Tựa nương là chốn động, 
Rỗng rang chốn yên lành 
Chốn động chớ nên gần 
Vì không sanh hỷ lạc. 
Hỷ lạc thôi thân cận ,'# 
Tịnh yên sẽ quay về 
Tịch tịnh an trú rồi 

Hết đến đi sanh diệt. 


679. 

Vòng luân hồi chấm dứt 
Sanh tử đã ngừng quay 
Sống chết hết bủa vây 
Không còn đó đây nữa. 
Tử sanh, luân hồi dứt 

Cả hai đã diệt xong `" 
Không còn chút mảy lông 
Là trừ xong các khô. 


#í FE ã HỆ H # ã, jãNẺ šš  ñ TH tUấ T Hÿ # ã H Z3 j5 

Pr ĐI †ầ ñẾ — ĐI Hl$\ , H ZÃ ñÈ ÍS 3Š ⁄8 ñ ñ, MW lề Ø !lù 8 Z 
THIÊN E Mì Eã KH ÍíT 35 Bl ïŠ {F 89 lã lã IRã #ĩ. 4 RE ÿW Eã rà ñW EJ Z Re 
dt. H, „Ù» $E 3ö ER — ĐI E9 t8 lế ïR # 
(http://www.mbh.idv.tw/index.php?mod=articles&ID=21&page=5&pid=2202) 
9 Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. 
' Tham khảo (‡‡#J##) E§X+X⁄##iễ. 5 mẰm MW: ïÑẰ, ï m HH šj Z th, # BE 
‡, +EHlZt, íL BI, Eí IRNI th. ZÃ BẲ # ft 3 # Z đã 
IB],, # IRNI + Ú+EISEiMi2EZEBRLE 


157 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


680. 

Tỳ-kheo còn sinh mạng '°° 
Tạo tác, nghiệp vẫn mang ` 
Chứng vô sanh, vô hữu '“3 

Dục, tác hết buộc ràng. v 


07 


681. 

Chỉ những aI vô niệm 
Mới có thể đạt thành 

Vô sanh, không còn hữu 
Vô tác, chẳng còn hành. 


682. 

Còn sanh, hữu, tác hành 
Là chưa đạt pháp yếu 
Nếu đã hiểu vô sanh 
Không còn hữu, tác hành. 
683. 

Có hữu mới có sanh 

Từ sanh, hữu lại khởi 
Tạo nghiệp chết rồi sanh 
Mở bày ra các pháp. 
684. 

Do ăn mà tôn tại 

Do ăn sinh vui buồn 
Thức ăn này đoạn tuyệt 
Hết dấu vết sông còn. 


' Tham khảo: (‡k#J##) š# x Z# ## i8. #® l # : W ñ PB] tt A # § M + 
HỊ] o 

'!' Tham khảo: (‡k#Jf##) š# x # ## i8. 8 ® : ñi Ẫ [#I # 3 8l, 
mm L1 2ñ, iãf7HãM#fn 

'!# Tham khảo: (‡k#J##) š# x Z# ## i8. 8 #t: ?? 8 Él # f8 

T.#*, )šX7. SHf. 

'!° Tham khảo: (‡k#J##) šš x Z ## i8. ## {E ## fï íT : 3# 8 

t#ŒJSf#t9E, 4 ñtfhJfMUEt9J&S, 


158 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


685. 
Các pháp khổ đã tận 
Hành diệt tự nhiên dừng 
Tỳ-kheo đã biết mình 
Không trở lại các cõi. 


686. 

Không vào cõi hư không 
Không còn nơi để trú 
Không vào tưởng, phi tưởng 
Không đời này, đời sau. 


687. 

Ta không còn trở lại 
Không còn tưởng trăng sao 
Không bám víu chỗ nào 
Không còn đi và đến. 


688. 

Không ân cũng không hiện 
Đó là bến niết-bàn 

Đó là tướng vô tướng 

Khổ, vui hết buộc ràng. 


689. 

Cái thấy hết sợ hãi 

Không nói, nói không nghi 
Bẻ gãy mũi tên hữu 

Kẻ ngu hết gá nương 

Đạt hạnh phúc chơn thường 
Tịch diệt là tối thượng ! 


159 


110 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


690. 

Tâm nhẫn như mặt đất 
Hạnh nhẫn tợ tường thành 
Lăng trong như nước sạch 
Hết sống chết trôi lăn. ''” 


691. 

Lợi lạc chưa đủ cậy 

Còn khô bám theo mình 
Phải mong tự thắng mình 
Thắng rồi khổ diệt tận. 


692. 

Đừng mượn khi nợ hết 
Chán thai đừng hành dâm 
Hạt cháy không nảy mầm 
Dục hết như lửa tắt. 


693. 

Bào thai là biển uế 

Sao còn ưa hành dâm? 
Dẫu có cõi thiện hơn 
Cũng đâu bằng tịch diệt! 


694. 

Biết tất cả đã đoạn 

Thế gian hết buộc ràng 
Đã buông hết, vượt sang 
Con đường này đẹp nhất. 


Päli, kệ 95. 


160 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


695. 

Phật đã dạy chân lý 

Kẻ trí dũng phụng trì 

Sống phạm hạnh, vô nhiễm 
Tự biết đến vô vi. 


696. 

Học đạo, trước ly dục 
Giữ giới pháp Phật đả 
Diệt hết mọi xấu xa 
Như chim bay trời rộng. 


697. 

Nếu đã hiểu Pháp cú 
Hãy chí tâm thực hành 
Vượt qua bờ tử sanh 
Hết buôn lo thống khổ. 


698. 

Pháp phật không sâu cạn 
Lễ nào có nhu cương 

Cốt đừng còn vọng tưởng 
Giải kết cho sạch trong. 


699. 

Bậc trí chán thân này 

Thấy mong manh, chăng thật 
Vui ít mà khổ nhiều 

Chín lỗ '"", không chút sạch. 


?! Chín lỗ (tức cửu khổng 3„#L): chín cơ quan bài tiết, gồm hai mắt, hai tai, hai 
mũi, miệng và hai đường đại tiểu tiện. 


lóI 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


700. 

Có trí nguy thành an 

Xả thân, thoát gian nan 
Thân mục, tan thành bọt 
Người trí, thân chắng màng. 


701. 

Quán thân một khối khổ 
Sanh, giả, chết, ôm đau 
Sống thanh tịnh, ly cầu 
Mới được an vui lâu. 


702. 

Nương tuệ, xé lưới tà 
Không thọ “lâu sạch tan 
Sáng sạch, vượt thế gian 
Trời người đều cung kính. 


'!2 Sáu căn không tiếp thọ sáu trần. 


162 


Phẩm 37: 
SINH TỬ!!? 


[574a] Phẩm SINH TỬ có 18 bài kệ: nói linh thức con 
người, mạng mât nó tôn tại, tùy nghiệp thức chuyên sanh. 


703. 

Mạng như trái chín muồi 
Thường sợ bị rụng rơi 
Có sinh ắt có khổ 

Ai thoát chết trong đời. 


704. 

Từ khi vui ân ái 

Hành dâm mà nhập thai 
Ngày đêm luôn trôi mãi 
Thân mạng há lâu dài? 
705. 

Thân này như vật chết 
Tánh linh lại vô hình 
Giả sử chết rồi sinh 

Tội phước không hề mắt. 


113 Không có Päli tương đương. 


163 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


706. 
Đâu chỉ sống một đời 
Bởi ái, s1 kéo mãi 

Chuốc vui khổ đằng dai 
Thân chết, thức còn hoài. 


T07. 
Thân bốn đại là sắc 

Bốn ấm thức ''* là danh 
Vọng tình mười tám giới '"Ÿ 
Nối mười hai duyên sanh. 


708. 

Thức đi qua chín cõi ''“ 
Dòng sinh tử mãi trôi 

Kẻ ngu tối trong đời 
Không thiên nhãn đề thấy. 


709. 

Đui mù do ba độc 

Không mắt tuệ nên lầm 
Rằng chết sống cũng đồng 
Hoặc bảo chết là hết. 


710. 

Thần thức tạo tam giới 
Thiện bắt thiện, năm đường 
Âm hành lặng lẽ tới 

Đi chăng khác tiếng vang. 


'!4 Bốn ấm thức: tức thọ, tưởng, hành, thức. 

'!Š Mười tám giới: 6 căn, 6 trần, 6 thức. 

!!* Chín cõi, tức 9 nơi chúng sinh cư trú, còn gọi là cửu hữu, cửu hữu tình cư, 
cửu chúng sinh cư, cữu cư. Trong tam giới, có tất cả 9 nơi mà chúng sinh vui 
thích sống, đó là: 1. Trời và người ở Dục giới; 2. Trời sơ thiên; 3. Trời nhị thiền; 
4. Trời tam thiền; 5. Trời vô tưởng trong cõi tứ thiên; 6. Trời không; 7. Trời 
thức; 8. Trời vô sở hữu; 9. Trời phi tưởng phi phi tưởng. 


164 


117 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


711. 

Thác sinh trong ba cõi 
Do nhân đời trước gây 
Hạt nào lên cây nây 
Quả báo tự nhiên thôi. 


1T) 

Thức dựa căn đặt tên '"” 
Như lửa, tùy vật đốt 

Ở đuốc, gọi lửa đuốc 

Cỏ, phân, củi,... lửa than. 
đinh 

Tâm khởi, pháp liền khởi 
Tâm lặng, pháp lặng yên 
Sinh diệt bủa khắp miền 
Đổi thay không tự biết. 


714. 

Thần thức ruồi năm đường 
Bất kế vực, hang sâu 

Xả rồi thọ thân sau 

Như xe lăn mặt đất. 


2 ly 

Như người trú trong nhà 

Bỏ nhà cũ ổi ra 

Thức mượn thân làm nhà 
Thân hoại, vẫn còn thức. 


716. 

Thần thức trú hình hài 
Như chim năm trong tô 
Nó bay khi vỡ ô 

Thân hoại, thức đầu thai. 


Như thức nương nơi căn là con mắt thì gọi tên là nhãn thức. 


165 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


TY. 

Kẻ ngu sĩ lầm tưởng 

Đắm ngã, lạc, tịnh, thường 
Ghét, ưa không chính đáng 
Phật bảo thật đáng thương! 


718. 

Vô minh sinh danh sắc 
Ba độc, năm đường đài 
Các biển có mười hai '"Š 
Ai vượt tất an lạc. 


719. 

Hơi thở, hơi ấm, thức 
Một khi đã rã mòn 

Biết thân sắp chắng còn 
Phải qua kiếp sống khác. 


0; 

Thân xác vùi xuống đất 
Như cỏ rác vô tri 

Phải biết chắng còn gì 
Kẻ ngu mới tham chấp. 


!!'# Mười hai nhập được ví như 12 biển lớn. Nhãn nhập là biển, đối tượng của mắt 


là sắc cũng là biển (Xem A-tì-đàm bát kiền độ luận). 


1ó6 


Phẩm 38: 
NÊP SÔNG ĐẠO!'? 


[574b] Phẩm này có tên chữ Hán là Đạo lợi, gồm 19 bài kệ 
Ó HÓI: vua, cha, thây thực hành; chỉ bảy con đường thiện; 
dân dt bởi thăng ngay. 


120 


ý, 

AI kính bậc trưởng thượng 
Vua, cha, thầy, đạo sĩ 

Tín, giới, văn, tuệ, thí 
Chết sinh chốn an khương. 


T2. 

Nhờ phước lành đời trước 
Sinh làm người cao sang 
Đem đạo chuyên thế gian 
Tu tập, người tiếp bước. 


723. 

Vua là chủ thần dân 
Thường ban từ ái khắp 
Tự thân giữ giới pháp 
Đất nước hết đao binh. 


11 Không có Päli tương đương. 
!2 Thực ra có 20 bài kệ. 


167 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


724. 

Lúc an không quên nguy 
Lo nghĩ vun bồi phước 
Phước này aI cũng hưởng 
Không phân biệt sang hèn. 


T23. 

Luận làm tướng thế gian 
Phải tu thân, ngay thăng. 
Điều tâm, thắng mọi ác 
Là đúng bậc quân vương. 


726. 

Chánh kiến, khéo bố thí 
Nhân ái, giúp kẻ nghèo 
Có lợi chia đồng đều 
Mọi người theo, gần gũi. 


721. 

Như bầy trâu lội nước 
Theo bước con đầu đàn 
Người phụng pháp tâm an 
Chúng dân đều lợi lạc. 


728. 

Đừng phá phách tượng thần 
Kẻo chuốc khổ vào thân 
Ác tâm là tự hại 

Chết chăng sanh nẻo lành. 


729. 

Sống nương vào giới đức 
Phước báu thường theo ta 
Quân vương thấy lẽ đạo 
Đường ác ắt lìa xa. 


168 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


730. 

Giữ giới trừ khổ, sợ 
Phước đức ba cõi thờ 
Quỷ, rồng, tà độc dữ 
Không hại người trì giới. 


731. 

Lánh xa kẻ ngu tối 

Bắt nghĩa, không chân thành 
Dối gạt, ưa đấu tranh 

Gân họ thêm lầm lỗi. 


732. 

Hãy gần bậc hiền nhân 
Đủ trí tuệ, giới hạnh 
Lời nói luôn chân thành 
Gần họ thêm điều thiện. 


733. 

Nói hay, không giới hạnh 
Ý loạn, không làm lành 
Dù ấn cư hẻo lánh 

Chắc gì bậc tu hành? 


734. 

Lời đẹp, đúng, dẫn đầu 
Thuyết pháp đứng kế sau 
Thứ ba là ái ngữ 

Lời thành thật thứ tư. 


735. 

Không khéo cầm dao bén 
Sẽ tự cắt thân mình 

Kẻ ngu học đối nịnh 

Tự đày đọa đời mình. 


169 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


736. 

Tham dâm, sân giận, sĩ 
Là ba gốc bất chánh 
Thân tự làm tự gánh 
Quả báo từ áiI, SI. 


đn: 

Có phước làm trời, người 
Vô phước, đọa nẻo ác 
Thánh nhân thấy rõ vậy 
Lời Phật thường nhớ ghi. 


738. 

Phước giới đức đã tạo 
Theo mình đến đời sau 
Trời, người đều khen ngợi 
Tâm chánh, đâu cũng an. 


TÔO: 

Chắng nghĩ dừng làm ác 
Mỗi ngày tự trói gông 
Mạng trôi như nhánh sông 
Hãy sợ mà giữ giới. 


740. 

Nay tóc ta đã bạc 

Tuổi trẻ đã trôi qua 
Tiếng thiên sứ văng xa 
Thời xuất gia đã đến! 


170 


Phẩm 39: 
ĐIÊU LÀNH'! 


[574c] Phẩm này có tên chữ Hán là Cát tường, gồm 19 bài 
kệ '“”, nói: cách tu sửa bản thân, bỏ ác nhắm đến thiện, hưởng 


phước báu sâu dày. 


741. 

Phật tôn quý ba cõi 

Khéo giảng nghĩa chơn thường. 
Có đạo sĩ Phạm chí 

Đến hỏi lẽ cát tường? 


742. 

Phật vì lòng xót thương 
Giảng pháp yếu chân thật: 
Tín sâu, vui chánh pháp 
Là việc lành lớn nhất! 


743. 

Không cậy nhờ trời, người 
Vọng xin điều may mắn 
Không cầu đảo thánh thần 
Là việc lành lớn nhất. 


12! Phẩm này không có Pháp cú Päli tương đương, nhưng nội dung đồng nhất với 
kinh Mangala sutta, được ghi trong bộ Sutta nipata và Khuddaka nikaya. 
'!2 Có bản chia 18 bài kệ. 


171 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


744. 

Bạn tốt, sống đất lành 
Việc phước đức làm nhanh 
Giữ thân mình đoan chánh 
Là việc lành lớn nhất. 


745. 

Lầa ác, sống chân thật 
Bỏ rượu, tiết chế thân 
Không đắm say sắc dục 
Là việc lành lớn nhất. 


746. 

Đa văn, hành trì pháp 
Tinh tiễn học luật nghi 
Chánh niệm từng bước đi 
Là việc lành lớn nhất. 


741. 

Hiếu dưỡng, thờ mẹ cha 
Chăm vợ con, gia đình 
Không làm việc vô ích 
Là việc lành lớn nhất. 


748. 

Không kiêu căng, tự đại 
Biết đủ, thường xét suy 
Khế kinh hay nhớ nghĩ 
Là việc lành lớn nhất. 


749. 

Thấy nghe thường nhẫn nhục 
Thích gần người tu hành 
Nghe pháp xong thực hành 
Là việc lành lớn nhất. 


172 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


750. 

Ăn chay, tu phạm hạnh 
Thường muốn gần thánh nhân 
Nương tựa bậc chân nhân 

Là việc lành lớn nhất. 


751. 

Chánh tín, có đạo đức 
Chánh ý, chẳng niệm nghi 
Ba nẻo ác chẳng đi 

Là việc lành lớn nhất. 


1: 

Tâm bình đẳng bố thí 

Với trời người khiêm cung 
Cúng dường bậc Ly dục 
Là việc lành lớn nhất. 


Tô: 

Thường muốn lìa tham dục 
Sân giận và ngu sĩ 

Tu học, thông chánh lý 

Là việc lành lớn nhất. 


7%4. 

Làm những việc đáng làm 
Tránh xa điều vô bổ 

Nỗ lực tu thánh đạo 

Là việc lành lớn nhất. 


755. 
Vận tâm đại từ bị 

Trải đều khắp thiên hạ 
Thương xót, an chúng sanh 
Là việc lành lớn nhất. 


173 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


756 và 757 

Muốn được phước cát tường 
Phải kính tin Tam bảo 
Muốn cầu phước cát tường 
Phải học nghĩa Pháp cú; 


Muốn cầu phước cát tường 
Phải cúng dường Tăng bảo 
Người tịnh giới thanh cao 
Là việc lành lớn nhất. 


758. 

Sống ở đời, người trí 
Thường tập các hạnh lành 
Từ đó tuệ phát sanh 

Là việc lành lớn nhất. 


759. 

Phạm chí nghe Phật dạy 
Tâm hoan hỷ dâng trào 
Liên lạy tạ Như lai 

Quy kính ngôi Tam bảo. 


HÉT QUYÉÊN HẠ 


174 


4L kẽ 
ĐT AT LPỆ 
S~*»ÙF]2@1õãt nh 


k1) 


SH, No SG... (NH1 HH, [HÀ 
f“JffñlH%lll, ñ2LHfSBDCHISX hHÍIR. lãng 
. SWR?AN1U, bieillqt, 2F f5, 4P Kfhfft 
Nufệto Đồ— UJBKÍE{—, /RBGXTIHRRISIE, Bãi 
SinĐlfỆÀ, HN. -ilfG, fã†ht£ZjlZa5t I8. pHấjjj 
202ztff@llftfnitff, ®S?#k/ãlRlúHZElk. f#Pft 
ZuliRBi, 4 hñÚỦŸ)[], H?}ZX/ãZ"JWfJ7NRJZ fñ 
, HX4ÃáÍÃjllZWin, 3T — BE BHP, ##Ð1JZ 
,„ HÌPHXH), R0 LEic TVHJ2 HỶXÐi tu JE[H# 
EU HÍẰ, {MSSfUẨXñE NiHZWltjif, PEfbiEfl 4X 
MEHs Xin DhEHfffEK“, X“SfinHHRjšSii2› đtấ 
Ä1iinn29/kiH› 411/4]HflfẨf t2. MỆT T8 2⁄0X1H 
tHh BỊ Dh0hv n2: TÊN TH”: NHLSE0o TC TẾ 
TRE, XE HP MfN VIH. 1Q AEMUSE, HH 
XÃ“, Di £ZRIlNB, 7ñ ⁄I hHfä2%, ñRE 
IElIESSñflSZãiE, HN K an kimẮjbcS, T1 
B{Stiã, mlfihf, MlÑ‡t©0UlãÊ j2. #ế 
1ÄSÉH:fbS:ktHấn, AUREjk-llli, RilNfEãi 
Z8, 7kltã#, RHIZa%. ¿th pÈH:ZEKjSã lễ 
. tER:%. tHE7RS:SffE, RE Eo HÀ 
DXXZtDo {SH Hit, 6L EHfg@5ã£Ll, [Á 


t£4E2nxẩn, 7 r-'f#ZR|lfã, #Ñ&lỦ 2⁄2 ¡li 


175 
































THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 





'ế. ZÑJMfŸlII HH, MÁJl3Sl, SffmlZZâ@@ f1 
#JHãầm, RE K“tM8ÌR 3S, Tố HJñH~< MU, J 
J341RXEZí 7 ÙMMI, ÏÑN'ŠZ HUẩI10. nỊDljjWMZiftfÀñ5 À, 
H3, #ZĐØfãaIimPjlilãi§, XEnIi) th. HIãIH 
H, f#fPIifMŒ, fđfll7K, SP HfÑÃZ. Í§Íf§ẬT 
=m, li fth, HE, S5 mnmHZã =7 
co XN\fEäHh†+†—Š. 1i. 

















f4 L 


B54 RUR 2+ “*ÙbƑ TÁM ĐH “na 
(@x‡kXItjt, X8J-HHZ23Zñ§jmr) 
S— Rm, — 1S 


TK HH4T. NHAKETL, 


— 


RERR ff£ ng, 
FhfT3E*, 
S in), 
1[I?n] §% 7, 
=1, 
THZzF—, 
#3ãHẰ&, 
đi T5 Eq Hư, 
JXÑ#†HP, 
10 ZR #18, 
11 I#®, 
12 Ê H7, 
13 ZHEB11, 
14 R4, 
15 81H. 
16 IỄXHấ,. 
173Fä-. 
IsS®& E18, 


%® ¬\" Œœ tŒứà +> C2 


\© 


SSấn 
E0, ANH HTi0h› 
ñH GIÁ, CÁ CHUỜU, 
BIữ{Eñn, — UJSSlã, 
ftif043k, Afñầ/1, 
f1, Z2LUMZA, 
J£Mt5S%, RTXXN1/š, 
ñồ HIXHI, 5x) H5, 
mIINE, Âf ññE, 
ISRif, Bã?rPIFP, 
ZLRISE, “81, 
ŒSES, Ef1HR, 
/§2V3WM2E, Ä#PTHR, 
đồ RIRBj#, #⁄>2kft 
PHI, 1⁄RLIB4H, 
\ERÄf, 24/ãPTIM, 
3F)SE18, TS, 
JR3E2+)t, Zã45VPJ1H, 
1t, SÑ]TÌE, 


p3, HISi/. 


176 


SE£~, HỆIXZãÄ. 


R2 Ph rí: 
I5. 
Aấầ7R?Â. 
HH `5 
JRSếñ 2k. 
ẤT 2T. 
5< S7Ko 
#5Röt. 
H##1. 
8É. 
ZRIHšRo 
Ji 1ã #° B5 › 
li R HS? 
đồ #S EH SÁo 
R#zR. 


=E: 4 4+ tàth 
SN ° 


Tấn nj lá 
^#ltS5, ñlƯ 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


19 

3ES3Eï/sth, 3E LHZBill, 
20 

Z1, ME XU, 
21 

IILfEH8, n5 +1, 


#t Hh25 Ph, 
Ä I5, 
kÈrlRB, 


S5— im, — N72 


mm. XE IIPHÍT, 


22 


23 


24 


5 


38 


2Ó 


IH3‡{n] +ï£ ? tât§t‡ .#ñ, 
SR#&tïrêl, + ¿nŠŠ7Z78, 
JRimm TM, 24L 12, 


IERfSi18, XZZIElR]H, 
26 S3¡Jvii, 
27®#lẽ›*f1. 
2s KH, 
29 3E3S2J3%, 
30 R?;*3#I 8, 
3i, 
32 8l D138, 
33 2t, 
34 S3#£HHš8, 
35 #£mwt#⁄tT, 
36 #lR®, 
37 Em, 


IS 5, 
tHiN 1U, 


#:IR'SE 


Z#HÍ1, 
*ãlI#27, 
Sjw.ÐI lãỊ, 
Z HH, 
S8 —E, 
TR, 
=Htf, 
—5%mã, 
BiEI}lBI, 


THỦ, 222.41 r› 


J SH». #kÍlÖŸšM, 


Ml +54Z#E. 
l§mZ?t<. 


UÈE?LfS o 


TẾT nhIM, TW Họ 











BR#£1⁄8, Xã. 
XS TS NÀJD,XE, II] JX 29 NHÉo 
ĐÈ 6t, Hư HÙNKRo 
Pằ„®#iãTfl, fÍlÃÃmiỄ, 
SMS, MÃ. 
f3 Rtmc, THỊ co 
45t, f1XWfSo 
EXAmni2, RHÑf#ÖẨ. 
XI#lfŠír, Z1, 
MHZS, TRIH-EE. 
UÈZZfÊ$, HÌB/11o 
EšEB BH P, A-LII Áo 
HH», TK jNiio 
liệt MSC, HC ky to 
hwMãB], H§8SÍT, 
JEiOI#KS, 41f7ZJEl. 
#in%-¬H, Xiiễ 4 1tlŠ. 


%®IH2äWRHR, $7. 


177 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 








40 ÑEiTãlnx HJ, fRÉZJ”ZäH, Mữ14#@Œ»W{T, #H#HH 

BE. 
4l 

E2, ZNEEHÍZE3E, JãHIEiRÁ, SZAG74. 
42 1X SE DĐ, 2C|MJ f7 

Ifffãtf, ñUiỆRã h. 
43 
EliEAš, LI#⁄)HNjN&, l#k[F£#7t, ñtEllf1JYV. 
44 #iII#ll, f8“, NHRĐ#, BE. 
45 EãIisBl, fli##Z:, PRNIHSi7S, ?ER li. 
46 k4⁄—, %fdi#ll|, “SSãnffệf, ñENñ. 
4711t7©. #ZẤAXUIE, nRÑNÑÑãã, hÈlJZ, 
4SjãiH5, ñt583, škñNjonn, ch IUJ 218. 
49%#EffiU, ¡kim HjMAMZ, M1. 
503523E1ã, ñÈ#4{I, 8HÌRH, E2, 
5= #lm, +†+#2Ltš 
Zlllinf. 7Rf)EISS, jãflRl9SS, H8, 
5] 

ZÍlREFilil, ZE¿k234ilBÏ, ?ltšfiâ§š, 1m h, 
52 

Z2, HHHAŠS18, SẤHIlSĐfZ£S, H#íTik5<, 
53 

ZÍlRElaE, ñElL17E2Z##, #fit\H732⁄, EH#1/8EïH. 
54 

Elz#:*⁄{#, ##E#7jnHrmr, 4@El43E:3, 1T#l2*ZEjE. 
55 

3XÍElIH-S, #;ãt 2fÃHH, 7RH)B/82, ñESSEfikiflH. 
56 

HEilZfll®, #ữ-H|wx‹ấ, Š)ìkii:kf, ÍKXfSZZG 
57 

2#U®>EBI, HZXLIIRA, XZinN#M, R3@ "HH. 
58 

x®RUÙNM, S7! X1ã, f5 IHRIIS, RnEIZ5— 


178 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


59 

mã +Hãim Em -LK7NZ, B45, mm IK/J138u 
60 

ẤM, 1f177N%G, TP ÙDS, NTỆM.NHÀo 
61 

1IlI.A 3281, ÃEHãA, Z1 5B, n1. 
62 

SSHZ4mHwW, 458 j, §EÐIHW, BliMu Si À. 
63 
in Hỗ, AkHIKS5, VÀTEE SjC, THÍI HE TH HHọ 
64L 5S, HÌTẩEAST, TH E, AkA IS 

4ñ o 
6S 

El224I, Š7f#*, W1, l2. 
66 

ZfEltISeiS, 7NERf#fŒÃZÍ, ÄXÑ@ Z1, me inno 
67 

ĐrÊl#&£ãñE, 51ãi?ãjã, Z11SfEj}, tE£ZBllR. 
68 

HÍÊESSHE. BHfÊÈfđfDj, 7RI1EÏB]À, 1IH7Sf£H 
69 

ZtH@AlE, Hi mát, lì HH, E211 nào 
m Riễm, +/\Š 
Rlãmm., i4, JÊIN1ER, frZ-BlRR. 
70 

(SEIMRESH, XZ)kftLŠ, HiiNHH®Wfñn, H27 XI. 
#Í 

RãlÊXÍT, 7RT#fmlb, {ã5ibHIff, Ít ÊlÍfWf 5z. 
72 

{5B S, ki, 15 f-L, H1 lui ih 
73{šREfØiB, ;kfuWš, (€líS, HriflREH. 
74{EREIREIN, TãÑHBH, THÊ §¡m, BEIJE, 


179 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


75 +®iBíf1. 
76 {5z B #k, 
77 {B†Et it, 
7§ k.†18*I, 
79 XNRãN, 
80 {E 8E ïhJ, 
S1 #&iš38, 
82 xã, 
83 {E2-Xfth, 
84452, 
85 {ERIXLH1, 
86 Í#{E5T1, 
87 +##Rl. 
2h xiêm, 


§§ AIfi3?5, 
89 lã Ni, 
90 32 ;kƑR, 
91 lwWã*+%, 
92 l£#ñït, 


94 x4, 
95 w.hM1#, 
96 1W, 
97 BHHET5T1W, 
98 ÑNRRãÖn, 
99 z 7E, 
100 3# RI| FE, 
101 3+4 H4, 





am, Xã, —Wfffft. 
BÀI HEUI, ĐỂ KIEN, TEAE HN o 
JRS=ĂÀã, TREÍI, Phi bo 
DãiÊ 10 đg, NI LÊN, KẾ 1e 
56maNA, HE hn, lLx ZðÍSo 
HiHSEE, HEitlLắt, #/DƑ Dáso 
#ƒ$#IiES, ñ#RRUK, ?RZKBE. 
#0 3B7R, 10 RUk, Zã%l. 
HE E4 .A, nJ#ƒHI#, 2ÈE#ƒRIi5, 
S2nRift, /nấãñjl, HãNE li. 
ElBE7RMI, IEÌRIIERI, 5ã D81. 
HOT KHUÔN, SÀIH tHÍJ, EM Báo 
i5“, #218, 3m. 
8š 

ãMm, JEãTIH, Ấm Hh2P, ÍÊ HH 12 
St 2f, JHIZSíTI, HH BE. 
TH CĐ, 24H, lế-E ko 
RE HH, Íqh©Ð 5b, ÐHrätto 
8#®£ll, fXEl\lS3X, TRHIii. 
(FtS21, (E610, tác ko 

93 1rJf#2Z4® 2? In[#£5c IE ? {n]Zš Á 8 2 Ín|šš T©RW ? 
W5 5l, à25ÀE, THếNY Ho 
“TPH= HÁN, EÀI HH, HH ko 
JTRIEZE, INZIEẪj, #AsIfï. 
N1! f3 1HJB, HiNBf1H. 
i72, f3R)X, 2M cu 
AT, hE HN, NETHVKTTo 
Pầ44+, flããBãZ, 1H). 
EM, mí, sKửn bu 
!lb*H7ã, EEfZ, ®lÃ2Bññ, 


102 #83, 
103 ##, 


*£.Liễ, 


180 


JR®3F3S, ñẾñãgõđio 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


^ âm HH; +Rã—# 


†£m. “im z~ la, N3, :Ù f1 Á ‹ 


104 
tHR^ARÑâ, BiRjm NI, 
105 


tÍ 


ZHlfEtEfll, #SSf##£ H5, 
106 

kru#2, ñi?l#Ãllff, 
107 

2i jiiftt, 7x38, 
108 

HS im, Hữ##ír, 
109 

Zl+ïiãZ. ¡in #7, 
110 

f&tiS£113%, ZZ#t 

III 

TH CC 2L, Em, 
112 

ÑES T725, TH HIẾN, 
113 

PHẾ H RE, TH NTNE, 
114 

THUẾ BI, MA NÀ, 
HC 

S&2, ft El)XKIB, 

227EBESOd S8 mo 
+ #—ñ, T 
#á ủng, Kã vào 


Il6Z#+®%š, fElil, 
117 *š SA ĐY “TÙ 
IISWfLE®, “Lá, 


119 #ã#zfâ, LH##f5 


È)S:l 1, 5#4II{f#PRfii. 
#EIESS/BÍE, 44E|T-Ršm. 
1A{3fSI#, 1i T©-Rấ 5E. 
kr%—'ù, fEH®‡E)B. 
2R8—1nš, f#SSí1. 
ZTlElRE. kHñỆ—!Ù#É 
wHHi<SfT, AM no 
đó má Hh DU, E5 Ho 
DĐ ERBElES, HfšZSlíT. 
*xAf#†l, 71Z&HfEf#. 
Zc11H%S, Z5 7. 
8 fS3jFà, 8M Inbfc, 
EAHB, f##t#X. 
Z5, PIiH#RRE. 
Z2, HIẾP. 
MS HEÀI, 20A 1o 
2lR@Ph, ZifRíT. 


181 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


120 E‡#tft2, TSÑ#+, 
121 3#bliáx, #0n0t, 
122 b®X#t†‡4, 12, 
12324+S#UU, TflÃ|}Ð, 
124#&ã*%., #JHj#, 
125i 3l, IF#£, 
126®S144â4, !ù#t?nÈ 
127 ®#4RI|§š, x§w 55, 
12§3ã3#⁄t4ïS, XHGã(1, 
129 


TPh lễ lái, 
#II #II1E, 
{ắẰm2*1U, 
AE, 
t 1T !Ù, 
+XfÂz. 
`SM+, 
11 ` BH1Nh, 
iá BẼ s15, 


Zl§tf1. 
z+#. 
t#.tHmf. 
ñã J2|IRễ co 
BiilŠ %. 
mã háo 
11h. 
TW. 
#51 Bo 


[iCiif, l7 ãñ, HT TC 8: th, bác mác 


. Tho 
130 


Xi, T7: k, /kk2%, #lfSÃI, ?tL7t®#2X 


.„ máu E—o 


1312#/áÙù, #&S Tý, #?LIïS, fSHIRETH, 


132{-#&§t 


== 
TÔ; 


đá mHjfT, RA NÀC, HH AKĐG 








fãRñU, 58k Á, 4h lim, 4XiHfT—Íấ. 
55/\ Bããm, TRT—Š 
minng, HJWH, ŠWãnñấm, HIẾP, 
134 8B, TRÀ, ĐK C1], TR KUA Co 
135 Xấ#lÑff, Si], ZSf# mang, TK HING 
136 +Z#, ®# HH, lỡ, mRãã. 
137ã32ã2*I, #Hfầ1, 813, 'Â2KiI6iãko 
138 

#ãnnnHc, 6 kiờn, ñLILIfÊƑ1, EÍ£HM #5. 
139 

#R1HEEnGSAH, EHINHHIẨN, 1TR R24. TEAHHAK 5o 
140 

UEXSÍSGRMIH“, À9aáV SP, TIUETTA0 14: AC 0l kẽ Tạo 
141 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


ft H†IMHISS, i50, innlikjH› cr CÍXH. 
142 

ZÙIEiBđã, 1t CfERE, 7RTIENÀAÁÀ, XÃ REffRo 
143 

mn#tlkx5=nl 7R2@8##z,u TfSïSÃ, HH5NNK:HỊ, 
144 

Z2ĂWHEEjN. ñHÈXIlJf#fÌl, Zÿ0HŸŠlll}E, 3š 3Ăf }. 
145 

ñữÚHÈ E1. 6rTïfSJE, AWfE{ElhfE, Ebins 

2u, S#m, —-+†—#Š 

SSZmm. MNRNIHH, #ã=hHšl 8 f£ã, 


146 
IbZãš+®, bù, mã, HIBRIfT, 3Êm HiÊ 
¬..`“ 

147 
IùZãš+®, bù£&, mh#, HIBRIfT, ?ã5ŠH)Ê 
, BH§ZRñH⁄. 


148 RBR|,EíT, HA, HZX#Á, liffffmo 
149 RãIESÍT, EHÑậỆỘằNHHH, 2ã, ME. 
150 {]Š46ã, ZKSTRÍG, TYÍMEHER, XJH|ZRo 


151 #8, ZHä, iHÚBÃIIL, 7KW##. 
152 
{T183 , THñããđR, ÂXfRH, |EBễ|Xö5, 2270 RTrffl 
, đHJREES*, 
153 


thi 1x3, BElBSMIR, fÃIãHJỆ, X46, 227168] 
1ã LH, 
154 ^IfSfš, ẨÄXIÙRhŠŠ, ZKREHBN, ®*f§jkZK. 
1558£t#Sfš, mã ñ:, l#¡ùHijj, IHƑ§š⁄2K. 
156 3ã, DJf28, XZZỗã†, 8B. 
1574, HlãÃñlfá, Z3XIERT, 1S. 


183 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


15S E27, 
159 R37, 
160 mlk3*^, 


SRRRIïR, 
RRRI2-7R, 
ñI1rS, 


loi #k*A, 1178, HE, 
16ó23¿#@&, 1TR, í#|Él, 
1631355, fifmE, íW SIM, 
164 3lR{flE, MB, Jj#2ZHj#, 
16ó5 2#, mjft, j#XHfh 
ló6 
1#, M#tm, 87B, TlElLễ, 
, ĐÈÍfZ5-f-u 
lớ7 


SI1ế@1, 
lR BkHÈ 4T, 
WMIš83È, 


®*XãZ. 
4#. 
Mu 
fThkã2To 
5# Iù1š. 
i1 RmIÙ %2 
3E To 


SE tiEo 
21IJR†“+ 


H522, fii0H)S, R8, NI, sếi TU 


, KH 


S5† Miếm, RñT- TẾ 
5lfE®XlR, ;3Bfâ2®&, ĐI. 


NGf mi, 
168 

R8 Hãã¡R, 
169 

TA Đi ^| TẾ HT, 
170 

đổ Đã TẾ lê TẾT, 
171 

1E NHẾU, 
172 

{1M 
173 

l8 \ Kia, 
174 

S8Ñ SH, 
175 

J6 1 BỊ %, 
176 


HUẾ 2a 2U, 
#S-23HGố, 
EH58*ƒ 1EÍ1, 
f1 Rh 21, 
ấtJ 121 E1 RñJ!Ù,, 
điR\(,#ƒ n8 ấn, 
7RSIãS, 


REãil 3 5, 


2-8 R25, 


ñã RẺ TẾ AE HH, 
+©# 5S, 
tàIÙb 1E, 


E7Zr8S Xã, 


184 


%5. 


H 
#1. 


hề 


, THÁNH Lọ 


, U28. 


Em mu 
RG HH củ Bố Độ o 
nJ J2. 
2s. Z8 RỊ 5o 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


HH#TENÌÀRã&, SHHLIBảHh, JmÑLIẴ0DIJ#F, 3338518 
177 

#Z27iãBiT7, 3 ⁄k#⁄, E£IES2Z(LH, ER PT, 
178 

ZchÀi`ãtr£mr, J1 nH, T*22RfH7S, REmlijRffne 
179 

HZR@f#, ñHÉjf RE, ñE®HZZZ, &ZZšmHuE, 
180 

“FT, mm HIẾU, rã, MiSZ 
I§1 

“HÀVĐLK, TRÀ ID, SÂM EM: TUÊCH HẺU, 
RBEÉ„= 2T-NN, IÝ.791ï7E3B. 
182ZMMjùUð£, ñ§EHÃ, 


HH, ZRH. 
E5 


183382, i68JlẤ, EHHIHH, 


























1842zt%, ñl£l§#4,Ó ZHHRI, inRS)B. 
185 XÑi2#, 1t 2*3i, ZRã†Hfll, inHSä. 
186 #2l, ZtIiñ7-Ẳä, ZHiš|Š, f§th7J. 
187 
BHzmJm.A. änH, Jin ®jxg, šŠJ1HđT1IE, Tf63£⁄X 
SH ZR Co 
#+†— băm, + —-# 
IS nHT, ñH LANH, HỆ HH2, AE NhÙgo 
ISS 1E, šfš6š§£X, MIER +, RHH7Đ2. 
189 #fš#‡†, MA, m2, EHiNRISE, 
190 Sšf šE Bi, DÉẤKTIfT, Âm HE, RE H so 
191 #ã4{TzZR1H, 8#, i3, Bã3JĐñ£. 
192:iÙ##, 7F n J2, #4 q1F# 
193 #tHIE, Z*46f#tiZ, 3jmfÉ1Mjẽ, EE-2IB, 
194 it, HỆ?MI|EE, 3 MXjÑ=, GBẾJ] bà, 
195 X5, BIHRRHÍfGH-, im, BH ro 
196482A., Eši+, #2, #ltnâ. 
197Iùï43ljg, ftkftii 32736, H234i. 


185 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


198 ZÃ Hi, jF2ÀBi, n1 BE, 3?527lB|, 
199 j87X1HÑB, Z1, 5ã EšBãšY, JỆRI#fE. 


S5†— #m, TL 
. H#ãMí;, BlffW, fEfJkR. 


SE ñn 
200 $#\RE†£hh, 
201 83h, 
202 #†#‡§fn, 
203 8 81?£, 
204 87?ãRIS, 
205 ã4⁄#4J, 
206 tqtfSŠ*£, 
207 ®Si##ñiÑ, 
208 ¿ninJ*E, 
209 in], 
210 #‡El, 
2113571, 
212 iià#Z 3, 
213 XS, 
214B n3, 
215 1{EHš, 
216 ®3#Zr#&, 


SN, 
SN, 


E308 S210 
E1 GIE 


h3 #E. 


F2) A72 
R63. 





£JjvR, 
#1 H#4, 
Tàn, 
›HñM N., 
lát, 
{EE42-fF. 
i1, 
“H8, 
ñà 2 Tấm, 
2# BS, 
H71, 
n8, 
f1RHUGS&, 
1i † ki, 
h®š, 




















tế Jđễ +: 
lãi lễ SE ĐI, 
5tf]ZK2®, 
3t M1, 
(HRvIkZ, 
H8, 
T?ñ¡I<, 
Tï8®SÍ1T, 
RlfẪ®, 
1⁄ril 51, 
ñÉ HZZ®, 
lwx?8, 
2E ElE lun › 
rh#+.=, 
Xã LH, 


» 


#+-= RBRÌIm, -+—-# 
8—lm#, 1§lLIBilEE, #tl£#Ấ, /@@ššEMH, 


217 1ä, 
218 KE.R, 
219 § A %VL. 
220 5+ ®°Ñ1. 
221 381FIE, 
222 mi Rh‡h, 
223 mRÏ8]1r 2, 
224 bi, 


z1 E, 
zữ 7ñ JI|, 
HÀ /Á +, 
RE), 
Xã IÈ HỆ, 
HãR, 
8H, 
"H1, 


R+#tE, 
#— ii, 
Bề hộ Jh ra, 
+ H3ÈF+%, 
l #2 jIễ, 
R1 5, 
TẾ /Á 2H EếI, 
TẾ 2N D€ SA, 


186 


“El“EZt. 
2l #+ ĐÈ. 
l[I2KiẪm Bo 
"HE. 
A4. 
#I1EZ*1F. 
if1?44. 
I4 †ão 
Ph#+li7. 
f N3. 
1w. 
#Il?4#. 
+Ält B§)š . 
2; Ho 


tÄS-f. 


SÃM1E3%. 
đãi [Ì] TK TẾ o 
T25. 
thị S-Ÿ Rj ? 
XE RE TH Hội o 
3É #3. 
RIIf£3l S. 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


187 


2258 Ä]thíT, 2xði1äRã, lhÙ{Ff, HãYE71R, 
226ƒT142*#, iKNIfŒf, #ZZÄHẰ1, $§FHiHi, 
227{1fã, tiãmt=, IRZ&KX 11, BE xo 
2285358E*®\, ãJl|#, ®#E ft, HE XiE. 
229 RE, TRHIHm, BhhổDpHh, J9Ã2*#. 
230 1F. TREHffZ, j##ilH?*, 3EPnL RA. 
231 81#7?®, HH, ]Ê†7x2, X—-R)X. 
2322 jã8#®â[R, #f#f#&HI, HỈZ7JR, #RHIS. 
233 

ẨNxkItnS, Txfbilll3R, FIEẼ#3šÂ, fÈfEf1o 
234 

1ã3B11Wđ, 258324, R30 mã, ZHV|RRSlt 
235 

qSE_—š, |1FZ;/JƑFHI 3Zã.‡, X@HÌÃZ. 
236 

IltL{rE4j§inl, {H232|&18, #lzZRRšS, Xi 7R$. 
237 

PHI E Xi, šX2®3lHM, f#⁄®ÊlÊ#ðt. 

#+m l: mm, 7X 

HHĐUMnmnmT. i14, t1 i5, ;k2šHHñD. 

238 

ĐRẾN nh TÊT: 4=, im 4U, SH #1, #15 

- #@Gf4, #EURIBS, IEIKRRM, 
2399{E®1Ffã, †ãír*lR#, {EÃIf2/š, /AIfñl§/. 
240 * HỆ nợ, Mã A, Ri£ 5ñ, †RỮj.E-+. 
241 S;kR\#, !)\ RE, HA j¡R)X, MFÍTo 
242A. mm 5S, ñlrhH, RERERHHfDH. 
243 5TRRf4, 7kAillfnA, MIEBH7R, “H1. 
244 i0, BE, Mã, 2Š TH. 
245 SimXMH, /ðñ§ BH, Ai, !Ùb/##*#4. 
246 

XARSftM, #ŒFTRRZAHH, Rf5stiỗmãZ, TH, 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


247 

XÃ“, TRRẪTYRIBI, 35m5, S7ỗmÑ. 
248 

#A#Rjl£, Si0rhBịl, H22, RễškRšR. 
249†t#f;ziM, tr, HHBỆR5AÀ, ÄXFEE!ÙZf. 
250ã*#8¡lã, 5 vitft, Jin, JZLZš L.. 
25Illhlệ3*, ñMH MÃ, Ã*jA7m, SIIE HH, 
252 HIIflll4X, #4. ñÈHKÙ, II. 
253 

EHVIEfl, Z|ÊIEïš, —!lÙbŠ|ãj, Tg3⁄, jRR 

¬".. vẽ 


S5 fgiệm, TS 


#:Sang, HP CÀ |, JfX#t#. bi. 





254k, Hữ}$— ÚJ, ÁqClỨ, 
255Ùb34â, #tFriã, HJEBfEïM, 
256 siẽm®, #tFfiiii, !Ùb 7475, 
25710 E'hR, jã71#tb, 1HÍR]R5E, 
25§ Riù#ã, HfillffjZ, #ŸiI7§Ñ, 
259 fl‡&{#tIt, #nRãñftJ, R1, 
260 ®#4inHh, T5J¿n\th, SA #1, 
261!ÙbHÍXã., S5T7RIE, 1E#£lf, 
2623k, f\u -BjlS, Mã Híã, 
263#®###8, frthmj=, FRRETHIB, 
264 {44#£2Z], NNA TRE, ltitf@X 


S5 7X IầTm, T7xã 


1⁄21ñi #tIX. 
1I£SE?h.. 
IEifTh, 
“#@&im®. 
Ế† FMUT. 
»~Xrit. 
#7. 
1#|§ÊmÙä. 
xñÑ LÀ‹ 
S2. 
#tRi3R. 


xR+mnm., mlã@, ZifẴ0Ự®Z, i09 HH. 

265 8# T5, 21t, T®iI—%, Bln]WE. 
266 #§ 7=, T#hli34, i05, BíTnJE. 
267 RÉØšHf&, fflnljt, f£— )kñJ, ƒTnJ4g3Š, 
26ý§ T3, —-*klấZ, &X#HB, XštmL, 


188 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


269 Hl# XÃ, ÈHAlt, SEN, HiR#fS. 
270 8ÊH 2%, thPfjf, E SH, HH Áo 
2Í 

H+Eim, ##Zfl, TiH/ãW, —iùb2Âš4, —Â3É1ã 

, HỆ Mi lo 
272 

84H. #Äf¿kli, 4IHZ8fN, {#—=, —{HE#gjm 

; JWNÑ Ho 
273 

t0l3%‡l, ãNR‡#{, PH2?zk#—, Tin 3u 
274 

REEinifn, 3ZãEZ5Z, PH‡R§HZAX18, #Œ7š 1%. 
275 

Z2A#HĐ%. I flff, 4iH2E——H, 5YWIERFf. 
276 

ZSAŠHĐ, 1E122#t®⁄, in#—H, —ù #r#£!. 
27T 

Z2A#H». lý li, 4/úH+E——H, #l77718)B. 
278 

Z2ZA#HĐ%. T#ÃllHrf, 4liHE—H, NƒjWÊHWfM. 
279 

#ZSASH%. T®hÏHjmẽilf, 4ll/E——-H, RRÍ7HBEHE. 
280 

Z2ZA#HĐ%. T#ÃIAXìiš%, 4iHIE—H, SRf‡⁄1. 
#T+T+ #fTmm. —-Tã—-# 
Rhí1nH LG, mUIï:À, SJH3EW, xÍT#REu 
251 R2, lRÃHRÙ, zR‡ã-t, g⁄Zñf;3, 
252A. T^®ÈH8, REi#š, 236ễã. 
283 ZIAT1š, ytÄiŠlY, E235, 5Eš HA. 
284T75AT1f, lJHRẪŠ!8, HIÙ2šx⁄Z, TRIHđÄ. 
285 IXŠÈH‡S, RE Kã ®Ejãm:h, HEBEJE, 
286 ‡#ä##NH1H,. RE#kã ®E 8À, ÀŠ E1. 
287 5š \Í SE, {TAGHAU, RE RS, NHƯ vo 


189 











THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


2881], AIlEì⁄, #+lãŠ?, tị. 
289 

SiEt/Jvấn, IZ3#RƒX, /KiHX6PM, XS kán, JLSE7E 
, 1È/IMRPR. 
290 

Sigtrlvf, JlZ4fEfm, /KIHX6ĐM, XS kán, JLIR7PÌM 

Mš`.- 
291 S+3i, 1fZMiã, H5, f#TÑ‹L. 
292 ƒRqZ+, H1H], M35, ÀA7RSZ. 
293 ãã?-HIfEt, #HlễršL, 3Efrlâầml, /HjkfÃX. 
294 5S, PIIEBÍTI, 7W M'$W, BB{13Ê#. 
295 

{Fã£&., /nEPIift, #{t754I, CBễjẪãíI, X6 m‡WN 

. THẾHPTTR. 
296 1ISšEðB, fn.AjHï§. ñã611XM, HỆ J7. 
297 

JSã#flA, /§HJXT, ?*HX, ñHE7#2, 
298 

1323L3FñãS, ñEiEffgZSZ, HHHE†H[H], úNH?## SE. 
299 

S-+TmMfI, Z#Ã@ÄHBR, ãXHIGš, Z4jnHlfSiBu 
300 

JRiMEEHMRR, j7 HH, f1 L7, #2ãÍSjEÌH. 
301 

3ESZ3Eïsth, 2EFRRLHZill, Ép, 261m RBS7A. 
302 

JÑÑ# ml, TS 62L HỆ#{— HS, TS ÀđFñS. 
3†/\ Jitm, T8 
JJ ĐH, 5H HC, TRÍI/JĐ, RE NÀ Co 
303 

—ĐElRZt, S*:KÐR, ñNCnjZaS, 2JẤ⁄Z7ÍTÐ. 
304 

REmzznt+t, Tlllããim:, Hi, IS. 


190 


305 TS, 
306 HS }Đ1%, 
307 #‡t R®, 
308 ## 1ã, 
309 r2, 
310 ®#Pn®, 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


Bà KÑN, 
1In[l$S Sẽ, 
+ lế NR ĐE, 
1/355X1N, 
S\ R£ E JD,, 
% k#!, 


Re C1 2K, 
S®RiẪfiab, 
Rj~+1, 
HA lãm, 
R}Ịzš‡6ãï, 


5t A HhÄ. 


713L 8BÑB „ 
EETERI|Z. 
1M : 
2K, 
3U ñ)JII|› 
InZãT†‹ 





311 R89 #5, 
312 ®#Xxã, 
313 †El3 AÀ, 
314 
1I?E#£R, #išñ£ 
, TRIWNÑHo 
315 
HRšJ‡£›%, 
316 
#t#l2XTP, #iB 


EHW 2, 
7R-Rlf, 
R62 fẽ, 


—— 


1, 


XARR§h, Siffảln] ? 
AX#œ<TR, BftfS, 
#2131, IIRRR. 











lim, ERKHtẾ, Xi 


^*⁄Z— 


„xã "11, 


‡t*}0§tZ, 


rủn 


#. MAI —ĐU, 
+†u ##£m, +†+InH# 


ZtmmmH, ñ8 S17), T®flfNñ, 4ZmĐinjdto 


317 thị ln]S “? ấn 3 RhZA, 


318 Mãn, 
319 #RIf4®, 
320 8t, 
321 8in1#, 
322 #RIT⁄, 
323 ÁAZ®#l, 
324 #?t#IIII, 
325 R1, 
326 ®‡@?#1. 
327 R5, 
328 #i0n#, 


329 


{312134 %, 
J®t2L, 
iISE8, 


E#†IR£, 
lột HH ijCTE., 


Z1, 
f+k§k§t, 
IS, 
x1, 
~ñN1, 
tr 5S ?A, 


Zg#⁄£MIB, 
2S, 
J¿#RILfRB, 
8ñ, 
+®#zt, 
;86BR1, 
(HKñILHE. 
Kñããg, 
XE HÍT, 
#inHễ, 
“Ra LÊ, 


đồ JXlfl # 





191 


is*®. 
S#I3F# 2? 
5t.ấn1'r{f. 
#in[ n] {ä 2 
{HmSIS. 
tr. 
TH 1m Ào 
=. 
#ã%. 
NT. Mho 
RR #{n] 8 “2 
7RH#T.. 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


ñồẤKHst, MiƒHJđJ12), TRÍR]RW2FM, RE BH, 
330 
ĐH MÀ CÂU, HH RE, HIỮn 4), XS NI HQ 


#—+ #8ñ, +8E% 


N.Hừ®4Il, 
*Sz+, 


38mg. DU, Hán, MSEfEfRM. 


342 
343 


#—+— 


Z2)liäPnfZ, iu Hfữ, 


RE®#Ã&Xf, R8Ï§f1, 
tiềm, TH 


331IH#Z, Bi, lñ5kñ, SÀIE TRE. 
332238?3—, %⁄Hẩ'3, #7258, ®f8RI#f. 
333424 UH1E+E, Z4Á<1FA, BA, lễ L. 
334 8-BEEÄXl, ZZÊ£R|A, !ÙbRjRŠIF, {nJRRZ©2S. 
335 X#HjŠ, @#&HŠ, 4ãHEĂ, ñHRllff1£. 
336 X®lf#L, Sim, iSIRiM2l, ããírH8. 
337811168, l7, mm, DI XẾo 
338/nBXjt, DIIš)X, Rã ãlk©Z, Bi. 
339 
{Tñffne, HỆ m1, nRHHE, ĐH £mM, JN4t đaA 
, f4 ^“HÍt. 
340 


mm ớt. 7JNAIG4H, EHTHRHA, 2ti1f001272 5. ÄXÃI#l# 
, ME. 
341 "UïRHS, ®44#>X.L, BH), 


tâm”, mñlHAJZ, h®l7i, #UllIÉH. 


344 IEEƒT:Ă, 
345 ñ#?* 1z, 
346 lRƒT1E3l, 
347 ã1⁄11:1, 
348 2REllI II, 


349 


®*2x+â, 
tÈ2E)k18, 
ZBBB5. 
Sin#ÿ R, 
{4 EBIR, 


E20 Rk, 
RR*T # 2E, 
f1), 
la 41, 
H®n=, 


192 


#triùS. 
7„P*.RR. 
†t†#£ã. 
ZS1n]#ÉItt ? 
I#]Â7E. 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


—ÿt1{5, llZ£zZ A, st@láZ., LĐIÊUV 8Ñ, IEfHf£% 

. T8 ERo 
350 †E13'#4RR, S—NHiấ8, 0H R HH, S8. 
351 I1f#jf§f, #iã£mj), BHHAIl1H, Ell71577. 
352†EERHZðEL, CifZ, RE KH THÔ Y/NHGG 
353 #RãIHIB], ##4#Z*{, XñẾ#7t, Ä/TIễB. 
3548Z~XT, ÄäÂâ2:N, 7RfÊFÄliỄ, # St. 
355 —)}#llf3l, ñH<iHÀ, 4*9444lH, RỀAãä ME. 
356 

HSÉZ1Ã⁄2E, m1, HINH] 2®10nRšŠ1. 
357 

T^*#li0g, Zj1llf##£Z, 137314, 33T 
##8Jf#4& R 
:x4MÃÃX2*ỳ}b["|4RMKMESn 
#_—-T+†_— zm, —-+—# 
1Rftmnfm, líf£fíG, #R XE, HHXšIHRI, 
358 

fll#, —Ul#lHfEI, äÄ14En#tiB, 
359 

xí Si, ft, Ít XD, KHI Fš. 
360 

lê —!ù, HZH7Xđ, TRÍ, #2;/EHH, 
361 

BãmM THỦ DỊ E Hiểm, PHO HRIHH, 2E. 
362 

{ft AiIšSf, #S7NšfíS, IHÍHSftšf, f;kšffSRl. 
363 

tRYfEEmER, 7N3M#R{fÍm, li f1f6l#, HZÄj Xi, 
364 

ÑWÂABIREIJE7k, #ä£24iÃ#, ALIi&HŠ, E3 Xl&j. 
365 

ERmBIE 00m, | HHZ3 nh, MRẾE 0 ⁄A, HH MP 2H g to 
366 


Eif2Ašš. 
2š 


193 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 
THÍ T AB, T68 /DI HN» TP T[EVP|)› NhÊnJƑRéo 


367 
l7 lỗ, Anw—WEt, ?®iâðØãÑ, 
R65 Pht. 


Sim D17 Ấn, 





TM Pk, 


368 §ãmSÍE, 
369 #Ð 8n, 
370 ‡8š8, 
371 s# Bỗ8, 
372 BfinZ, 
373 1 B8, 
374 #3t‡ã, 
375 HẼñ=%, 
376 +inrhIF, 
377 BA š#1E., 
378 Eã1# E1A, 
——1_= 


FT z„évy DỊ 
4# nn, 


lãm CíT, 


PiRRE ñ, 
LHịJI[lỗ{, 
3ET532E.E, 
1):ÃSÑñ, 
tiÈäñh tự EẺ 
TL, 
lê TẾ 1` ĐC, 
/£Mñ. 


E8 B15, 
x-R6Z, 


1š 8 pã, 


, Rš†M/M, 


H35], 
TÊN ^, 
BI j, 
22 #ÑI†R, 


+qms 


, X8 hộuo 
` 
đx, HWUZJEÌH, 


#:im|2R?ã, 
EtÑÑ mo 
1 R 1Ã 
RnfRff mo 
EFVm. 
HP. 
Jkãl5:1. 
THÍ ?ổ 24 › 


ZCSEHH1. AC, Z4 nHiết, XI 1v Để 


379 ®Z#Hz, 
380 #®#H#%, 
3§I#Hz, 
3§2®#Hz, 
383 ®&#Hz, 
384 JfRIl #5, 
385 #A#t¡8?3, 
386 ##4/Jv#£, 
387 #18, 
388 `, 
389 x38, 
390 km1, 
391 in §‡/), 
392 


lRJRf=, 
T^BlRØ, 
T^m]â®%, 
¡X8 m5, 
⁄;m3, 
ERI BãR, 
R1 TC, 
/Jwt:Ix, 
K1, 
{#lklflt, 
Tănt;+:Ðt, 
LIIỆ-E--—Ê 
IIt#, 


NA *®⁄5, 
JR^ #5, 
X^®&%, 
bI#4% 8, 
nhị 3ï BH] ;J«., 
si ù, 
Ta Ấn II LÝ, 
ĐEN A1, 
IE=#, 
{j8 À., 
B †H Ất đt, 
1#. 
E HS, 


ñã VI HEE, TA NHI, TÀE 2D L1, 


194 


171RfSo 
171RTRo 
11 1teo 
I3. 
sc RE lề To 
711%. 
đãi bất NÀ l5 o 
R5 Ho 
HT. 
2l. 
2. 


đã HẾ H Bà Út o 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


#_—-+m i†8„m, †5_= 
tr Smnm, # À#Zœ=, E784, HIf#t SE. 

393 

3š HI BHIIB, JlRššRI| 5š, #šMyPr#ƒ, Z3šJlRZZ24. 
394 

TMiMPS, 7RSH-E, #SZT^ mẽ, TXSNH/7]RE, 
395 

zZ)I5S‡š#, #lšãhiH, Hlâ##ifã, #t# 1 
396#5#%+58, #Š#E, f#trrSS, ÍhJElnjE 
ri go TK can. 
398 84Œ##, Äã444#š, f#2#£ÑX, ÍnjZElnj? 
399Ø;Xw#j, ®#W#IflW, f1iH3š, NI. 
400 8X⁄ÑšZ*tH, ERTE75š5, ft, #tjf⁄E. 
401A ÄAÍT, fÄiã 1l, ĐI HC, ho kkeco 
402 #†{T1ã“, lÈ#líW, EHSiãIE, /HWfZ&S. 
403 t#i£SsSf%, 32ml, ii, ni gio 
4043ñE42*ir, PFiftiấ%, iHiễ7X, TITRẾTRÑ. 
#_-†+†H ##m, —È† 7x 
ZÀ HH, TH SE, ERUA NI , KH So 
405 

Z2 ` NA, 6C KHÁI, RE G 114, TH No 
406 

82H, BMEẽ7"Z, l#Xlfã, RfRã—B. 
407 8E Hñl, ¿HiELấfSš, Z2, 5š. AHH, 
408788, XE, lỆ ÃãBEl, ZMWHfRK. 
409 S24, #3, inZ=s, ZtR|.E2ZX. 
4I0355ZHil, 4Ù *ấš, XZ4+X.L, Ÿ#l@#*#£, 
4II MP ng, HH ĐT, JNanhEj, H THjJE ¡HQ 
412 

A‡HãZ#x, Hjm22, HrãxZm. XixiNết, 7REXHHẬI 
, TH#*§x. 
41343È#, Tftflrh, —#š—*, |H35Ä#l42. 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


414 Hi, 
415 iI#£;S38, 
#¬†Í§, 


416 
41757 
418 
419 8ñ 


420 ãSñt|S, 
421 ##ifñif#£f=, 


422 

RE], 

, KH # to 
423 Bi nh TH1T, 
424 ®#Iifil§, 
425 21111, 
426 8Ñ, 


427 H#i{, 


428 RRRif?T%. 
429 #4 nh, 
430 k1, 


—†+Z^ EElñjmn, 


EElRmn., 


431 ##4#Íí1T, 
432 kmÄ, 
433 SA ĐI, 
434 8#] 'Ù, 


435 


ãmZam0n, T‹šlZaZZtn, R40, 


436 


f3 ]tnổ, T#24íT1ã, 2lH7R@1H, 
437 J§thZ, 
438 5] ##hù, 


Tổ BÙ, 


TÊA EM;8 > =, 


25I)B3ã, 


HE 5 


SimiZ, 
1S, 
1S, 
1S, 
=†lh.R.IÙ, 


b2 =j 


.. 


ñ* 28 ÍE rê, 
#1 RE, 
?t2HỆR, 
R58, 
XÃñ=, 
+ 5Ñ Đt, 


RE HE HUU ý 
TU, đe đ là ;X ẤN, 


3m18, 


ĐIXET 


2i9S2C2zv 


SA mME, 
1l HE, 


St, 


"RE, 


16 Lò #—) +, $K 


, SÀÁ*, 
ñã .Á Zễ ĐC, 


lãØ#ãfT 


q8, 
t:bã, 
2ãSí11Š, 
, mã, 
H1, 


#ñI|ÊầE, 
n%, 
+x4+k, 
+x4+k, 
1[I#IIƒ& {E, 
1[I#IIƒ& {E, 


ñX hổ lồ TT › 
TT; ma ^^ `$k= TY; 


+R2.s 

E838 18 E3, 
f#+#ñl, 
. xÙ27?1, 
%r:lf—iù1, 
II 1n, 


l KG, 


ổn Dã llM SE, 


196 


—_— 
SN, 


71 TRPNDEA ° 
XE Tạo 
1t2fãf1To 
ñ Bà VÁ Eo 
LOÀI:+ 1S 
Tê SỰ Rx ĐÃ o 
E—Ð)-IA--IẾN 
Hs 


4o 


R"_ 
+ BiÊl. 
“R5. 
TH TA ĐÀ o 
TT MA Đo 
#w=m. 
#w=m. 
JH Mã: 
l4 I1. 


#11 {T19 # ° 


#I###H. 
HỊ Ế mm H2o 
"-T R2. 
x®*#ö. 


HUẾ Z4 SE no 


I"š 


TY À đã TỰ o 


#4. 
2z Hjï*+. 


k8 ”â)%, 


439 BRRù SE ñ., 


440 tỗ  1ƒ#x 


441 ‡šSiùb3I1##, 


442 Xin 


443 1B. 
444 —VIÉh®, 
445 RÐXEE, 
446 8i£HE, 


447 


448 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


XP 4`, 
:IlI EW, 
`. 


SHv;RH, 
S2RñN 
j8, 
, TM, 
X2, 
#tZ1R], 
È3XFE1m, 
#IN H2, 


RSR, 


lồ TẾ. ÌP|'JZƑ XÃ 


449 


l2 TRẾME. ÌP|'J#/Ƒ XÃ 


—++ *Stúm, 
SH, đệ in TẾ T6 › 


450 171, 
451 3t, 
452 Fiãm 
453 


Slt4Z TlLl#5, 
,  HJÃN Áo 

454 Bi. 
455 ñR bế am vA., 
ỦnIỐt, 
457 ñE RE ng, 
458 IUELBP 
RREIEZ8, 
460 Pr§R th, 
461 B2 3F18, 
462 Er§§{—HH, 
463 §5!Ù #45, 


456 FTRB 


4595 


5ã, 


".šv. 


RR1H3FÈ2, 


®^A ñh, 
ST, 
31T, 


#1] HX 


, THHHPP#?Z, 
+#t# 
8/1; 


R*#lI#lI, 


In, 


2z H%. 
#ƒ3U A1, 
H7. 
AB. 
3E Eo 
I2 Áo 
Z8imilỆ lão 


# S12 Bề, Tế JN ¬J)HỊ ọ 


I4. 





Ub34frf. 


%®H8â'#. 





#11 th +vO 


1E!Ù }1ÍT,  . ZRR L1Ễo 


- TSREE, 


-b#, 
IRšRi##, 


3Ef51/4E, 
†RIR BI, 


3E, 


JkE§nh 1ã, 
3EfiZ.8, 


%8 al£Z# L ÍT, 


3:25, 


T T0 1 Trữ, 


1⁄75 H, 


`+ $3 1) 
HH; th, 


t2 Ấm, 
AI] T©NG, 


Z R0 Án HM, 


Mù In\ `; 


81:8, 


lã HE Re, 
3, #kIlEf0itt. 


Riù* 


TW Zñ 


Man DI, ti KỳXÍT, XI 


F11] 

n.. 
minh š. 
2È Ủm II 
Su. 
z3» 1. 
Tại 4 IẴI Eo 
xã. 


IN?TiH/, MW4W®i, Ã2231-BH 


197 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


464 RE 


465 #5, 
466 #23 


#_—†+/\ti?Tm, —+†/\ 
mãn, li ll, J2ÄšyMÙ). 


1lƒT¡n1, 
467 

/\If& tiš, PHšÿZ;*ïl, 
468 

ZCItXÄX, ñ/8)J1J£]E, 
469 

#2HBEHiiš, 2 klXSHH, 
470 

+ÿjtiFffm, REãNhằ mm, 
471 

ZEZt3EX2Z, ñEÃNH XÃ, 
472 

#fl†HIkE, 1Š, 
473 

2# ÄRI|IF, 2*Ƒƒ#£Rl|3l, 
474 

IlfESTTZ52. # "#1, 
475 

nl##È&, ‡R@3&®%+, 
476 4®8EÉMHBl, #imHfEE 
477 RE, #5t#tiã, 
47§ 83%, HššŸUR, 
479 XSRIIf#Í£, lẰ'HƑ#Í{W 
450 X# +7, TÑHHB:)Ã, 
48144 -UA, #injŠ%, 
482 gã. nJ@fẰNM, 
483 XãÑRHjm, ñHJRÂJŠŠ, 
484411, 4⁄42, 


®Sfirz5, 
It,§EEã Bế +, 
ERiã Bí, 
ÄXẾ— UJ 1, 


8k R#— UJ #t, 


Mã 75 3l, 
8mHấ, 
1115, 
lộ B St ÐV, 

;„ —JJâ}, 

3L ấn 2E ®, 

đồ SẼ [rà TY, 

ŠJ)fTEE1, 
EM, 

#IZ1EŸ, 


198 


1l, 3F\— 1, MITXKTP, #Ñ Ni, 
112M, ÍẬAEES2, HH1o 
¬..-., ¬:.:; ... 


WblE.DS1R. 
211183, 
{17083018 


{T3 — Đ] lR. 


kùhf8:B. 
"I†‡ã SŸLo 
#Z£fS#)B. 
E=&:š. 
1t:{S 2#. 
l[I2KiẪmB o 
1B TE. 
—ĐJlầ=. 
Zz#4#1R. 
+zrã. 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


485 #IÑÑ{T, Z5 hằ, BE mm, TC HKo 
486 ÑIÑÑfTm, Z5 6n, BE km, (ATKo 
487 ÑÑ{13ÈF. Z5“, BE mm, TC AHKo 
488 Sãñ;)⁄X, XÑNI»ðjl, HUIHBRI, #1128. 
489 

mäấjlii, fÈtZK“C25tiR, 3F—lRlf£, PTiS2SIlERR. 
490 

NEĐXLI0I DẤU, J8 /KIKJXIN, HH2 đi; HH Ho 
491 

RiZEBISf, ‡$22Zjj+, Z5, I⁄—H. 
492 

=fniầ#, -7n§t*f, íIHđíT, MZZ»É, 
493 

=mZxzR2â., 3) {1?4S, ft——= H, fñ£ftñ HỊ J 2e o 
494 

#3, K4|EÃSÃ'§Â, BÃAIIERNM(, RR—-Uất. 
PT sU tên Sổ ong 
FtTiinm, 5 HN Nm, T8/I\#X, lD HE SE HJo 
495 JB2ERELI, HN, SãÃ1/J\jE, SN 1. 
496 jE52]Ê\, IiAXSÍh, XS? Ã§W#, Hi XS. 
497DHX#S, ZFS7nl, 5M, ñãm HỈ8. 
498 ‡ãlÉ{I, 23t, l£H5, Z31ä. 
499 RHf2R., xZớ'ãj], Xi, /HRR‡x7k. 
500 H#ñÃÃ, TIfSñl, Zðfã#X!]\, BÃRA‡1x7Ko 
501 Hi2Zã, /nBIHES, 5i BE£, 1H@iðZn. 
502 l3 f., XNREH, Si, THOA MÀo 
503 Z4lZ5f. MNEH, HãIE, SEÊN—IÙo 
504 

X85 =, #8“ Hở, HI 7ã, ññ›BIñI £SŠ. 
505 

SE EXt, mít 0S, ạIEInIAHSE, XESE K11 


506 


199 


THÍCH ĐÔNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


khz»*š#, hịnJ HD, fêSH?Á, K83. 
HIERILBI, TEUHZSUH, JHƯNHHN, GSIRĐE. 
—#—JRBÙ, —HWRMUE, S—DIES, D4PINH, 

SS—T† Hữm, T7vxẼ 

HhHữẪ mm, IJEãSS:, ÍEfS Sen, 2E Tiếu 
#i80tbif fŒtZ5Tf. -lãš, Zfñ:Hf†. 
WS£MB, AETRBSE, HISBU18, RIEIBRL 
HE, TEEEIR, ĐHUNHUAL JARMUXE, 
HORHHE, MHDIAIE, BUREIEEI, SH=3ESAP, 
TIRIIUH, RERWGS, ZIEEID, A7EADB 
#)nhLE® #\WRI(SEP, SM ®#?ml, fÑ#k75 HRW. 
AIAIBÍH, TIEMINHS, NÍTBISS KƯEROXH, 
SHABHE(, BH.ĐĐDM, IRNHUHE, REIAIES, 
SEEEA, HCHÚEE, (TMHEBIR, BDẾSMNU. 
HIRRUEđ IS ÍE Em THIữỆ, 3ÈEimŸffft. 
XZEORM, GPTTE, ĐERA, DUNA+, BEMUMA 
, HI]SĐ1. 

520 


ñHflšŠZJ‡, rh?t#Bl, HXfRiÙ 
, “EBHHRR. 


200 


, ĐE)k*:#, fiftMt& 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


52InJ2š, it gã, #+*⁄7IIR, ZLÉÊHHR. 
522 nJE2*E, ‡Fjc, IEII3§W, ZEEẼHh. 
523 nJ##*jll, nJT7 `7, ĐPrE7SNH, 7EEẼHHRẨ. 
524 n]JiRlir, nJzöãRlšã, {E5f1ER, 7Elễ33, 


S5—=TT— Ấ#tfnh, TfñJV 5 
Mũ. #LNIE, fffNif, MHWUINN¿ 


525®#®in#ffl, ®#tHãn, #Đ21ãWW{šS, FE#ffftA, 
526SŠZiãẰMlE, njrhŒ3E, ñjZzðA, J9Š881B. 
5278 XãH, HƒWšïRH, 7n, TiIHHPH, 
528f# “RE, Ai, IỆH8ãNHZ, ñE#lRj727. 
529 

1422RJ*T, 1á§ff ml, X4ft-:fi®, ñl3tãấ. 
530 

⁄2#fí1Z lHUlIãH#, Rấ*#IlR, #234 AlMA. 
331 

X&XiuíI %%55iT1PFi, ®l{#fi, "0U#ữjnl|4šl. 
532 

6ï TtHUấ&, REM HIẾU, Z6, 10H], 
533 

Z2 HEt, tRĩ1118%I1E, ñÈ{RšãïriB], ®#l2:%&Ã. 
534 

T^SGẴH:l. IRí10TRElE, FRREitBS, Si 5o 
535 

HjãqdTXSẽ, THifẽðXÍHm, PẪÌÌ]DZä, 0l Hiể, 
536 

#ii®SRI%, ##3444, ni“, HN ‹jD5Z, 
537 

ÀAZER⁄,. 24ÀR7N1, H;J0ƑH⁄, XTR 83B, 
538 

ltWtf6£%, IBIEPIIEE, Sỹ, TjUlRñ§ go 
539 nÁRN*X, BãẤfPFiiH, {š#Xl3É, ZE)¡kSH, 
540 HH{TRÈM, ZZJHR7E, KZllãfm, Bồ HIÚH, 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 





TÊA 1S TRÌNN, z&šx&<. 


2i+ li ñễ, 
6H, 


»=zxz E3, 


SẺ R1 nh, 
AR N\JR1H2Š, 


HE 2) H| Bà, 





5s4IfeZf, in, 
542 TYHMùữưứS, ft Z1§, 
E=..—= Am, 
t3, 

543 

IÙJ#{;3íT, X#I8¿ÍÉ, 
544 

bZm, Xã HD], 
545 

A^zã#, T^lt®|ÊÃ, 
546 

+*in¿2ISšE, #iilãiE—, 
547 

Zãz#š, #t£ÍnBÐIH2? 
548 

B&Ll?tftf, li Z, 
549 

3lf{1TT, TH, Z2, 
^ù##. 

550 

1Il‡KZXZEl, #354, 
55I 

⁄ãIÃfSfMHj, f8ll120M1, 
552 

8M, KEš|R|šÌl, 
553 

—UJ&jĂ@©I #fáiúHŠ, 
554 

xft#iHŠ, H1, 
555 

Fi#2“, HHfÂẤN, 
556 

BÉ} 4H thi, À.À4`ä 


TH R, SE nh Tu ao 
= n== 
R1, 1H Z5lL, B5 


‹=P 
1“ TEHằo 


#ế lệ Bì ko 


#REPI4E4R, ZJ4IXIŠ 


#I[ Số 78 Sẽ Ho 
tHH#Ä3⁄ X3ãÄ. 
H#PR. 


S37 


ñãnhh E20 HÂ» TÀ|H XE DỰ H1» 


558 


N&ù#, 


339 


})®%8H—&, 


560 


I1, 


561 


E1 == ìnb + 
m8 , 


562 


ĐI3⁄Xf BH, 


563 


TaZ#trRl, 


564 


S TẾT lỨR 2RÁ TT, 


565 


235118) À, 


566 
#8#— 
567 


ÄÑhfG hộ, 


568 


R5 I8 B8, 


569 


V5 HÀ, 


570 


t.mS #, 


57] 


!ù: nỊ RI| ã#Ä, 


372 


tt E, 


573 


0%, 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


TlÉ Ni 


^S ỦỊ 5ã {F Hồi, 
ä›s)1%, 
đã 2h TA T` TE, 
SH, 
2H BƯU, 
—JI4®##. 


` böfE, 
†:] ,b3ãj Th ÑX, 


‡z### T1 = R8 , 


203 





JEWUMEIHSE,. T*UÂXẾE %4. 
Jl%£, 4IR3F2? 
#REliiE, `M2RÑj mo 
B8Xšãñä18, J8, 
EZtH3BđBR, 86lIIZZLRR. 
HZẤ&J3Ã, nã. AZjH. 
BÉ K1. HHNƒJJrWE. 
BfEišíI, Z2 ÄÃã1+. 
, đin=†tZ, 8#@llïÃ(1. 
. —U#fft, E3. 
M.`-`ˆ nể... v\v 
ãXMifM, SA/7RHE. 
, #ỸBEEIHT, HH. 
In, ãtÃ4 8Ñ. 
xẽ HỊ Á TN, J1. 
XEffaf Z24KIHÌẲ 


3Ef8fn 7, 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


X#Ã4IlZ&, E144, #4, RI3ZI2-2HG 
5741ÈJl444Á. BỊ ãẩn, BẪlãEE£, HE. 


575Bl, bÝ8ầŠ, !ùb£TH, »HI3RBI, 
—=T†= Tliểm, #—-TŠ 


tim, j8, 5 


576 
2J 


57§ Xiit, 
579 823 X4, 
5807518 JIR7R, 
581 281k, 
582 R2 ñgRT, 
583 ã84II, 
584 SE, 
585 ki, 
586 ki, 
587 ki, 
588 #9J#l#9-B, 
589 i2 =H, 
590 R]ˆ®#⁄, 
591 ##@4#SÄI, 
592 #1, 
593 


ÑJBTKRR, 
TH AN BT, 
85H, 
5 ĐỀ, 
XISH18, 
khi#+, 
1t, 
RÑuùH44, 
RÑùH44, 
RÑuùH44, 
Xã SE, 
đế Jliù RE ÏM › 
tÈ .XÍS XI, 
Đổi Hht )2: 2<, 
T0 vs, 


{n HE 


+ 


CA /CÁ BÚ › 


4/2, 
SE HỆ lạ Tế, 
IEÐ#, 

I3EZ, 
m#Ãl, 
#£1#I*®, 
#i&—H.hH, 
“#ã†ẩ, 
y1, 
1 RÑ 8š 7N, 
SH, 
3tttñN, 
Iñ8ã›%, 
4H48, 
HE, 


5\RET`imf, 2k ®8Zã2t, 


594 &Zt8Ñl, ?#&44ÊlA, SA Ø8, 
595 EãMBEšfO, 7#£8X'E?Ú, 2:21, 
—=†m »ðƑliúm =TR—Š 


f5, 
596 


204 


1ã. 
5&bIÑðt, TIãN7N?, SHöU2¿⁄fZL, LH. 





"mZ8®l, M414, 5B, H782) Hh, 


ST đủ sào 
t5? 
ĐI #‡Ít 1+. 
FaRHI3t. 
JEšERl. 
mãi. 
4 #1F7ZE. 
zklKâX8. 
*ff1ÌÈ%‹ 
Z8 To 
im 28. 
ÂJJ]l%‹ 
4È MÃ. 
tt. 
k.hftib‹ 


IE2^ H2. 
z2 8l. 
®AIRƒ. 


ñI|2LKIE, Zñ##íT, fSišñ£jR. 


m HH8, 8T, HHí11mE, nJIS4ÑÑm. 


=1, 
598 #85 =7H, 
599 #;*?#⁄)%, 
600 3# l, 
601 E2, 
602 kt.ï3#, 
603 —Đ)J4##, 
604 tri, 
605 ® hnh, 
606 T8 #£ Một, 
607 #24, 
608 MA“, 
609 3ml hfÊ, 
610 ®S#®, 
611 +ã13, 
612 #0ifilii®, 
61318, 
614 ã HS, 
615®*2#, 
616 S?t t#⁄, 
61751, 


IS?£8A{8, 


597 


618 


619 


h—= 


BE 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


th ÊR, 
IS, 
#t HhíT, 
ĐI{S?£f, 
1M ph, 
3E, 
rhƒ RỊ#S, 
Jl£ H18, 
Szãt. 
#t#: TY, 
RmIL, 
J#*Z¡in7Zk, 
SHh, 
x#£ñ%, 
đun BEẼ, 
IX† %8, 
INER:ù#f, š 
ñ†##t##, 
rnỊÀ#%, 
f§h#tmt, 


1!Ù ÂN, 
I2 58 Bi, 
ĐI RE PHẾ, 


_- mm 


IRPrfn, 5IN?4ZZ1ã, 
xã 7E, 
H4), 
H374, 
SA, 
%XA1Lff, 
2®, 
Mã), 
RE22 5|, 
+#*#ẩ8N, 
#, f?®/JE'Bo 


1l 1É 


SE Tlj BỸ PK, 
¡8ãmm1, 
JRI1R ÃIl JE, 
tk À, 
TT Hề, 
tr, 
$8, 
đụ 318 3M, 
##llix, 
It,EE†HRI, 


XE£/k+8, Sñ§ØlHÍf, 


jjz##ftãÃ. ii, kim, 
620 #7 HE 
621 Z 3z. 
622 {rã 
623 >}Ƒ*f1nJ{T, 
624383⁄2#JR, #5 
625 ZEifiš#iN, 


3š. 
® II ft, 
3E8Zír. 

TH 
8m 1`‡H, xế 
1IRLiiiBl, 


;x na 


tr5, 
tH2., 


205 


XƑ'— ĐA. 


nù#M. 
1Em#. 
T85 
+3 tử. 
MEÍT7952o 
73w. 
zX4£:B. 
753J7o 
BIãff1. 


—IùbÃ#f*. 
HEãI£. 
MfffSlfo 
Em. 
#+ZtH—#. 
xzzX. 
kh. 
3N J9 2E. 
{T87k%. 
1I H#4f. 


Zjfä. 
ñố KHH TS Do 


—. 
Ktzx®. 
RA. 


(HBRÃ 7E. 
HI'EBEE;E 


__=.¿ GA Ho 


S3. 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


IS #£t x, ®Ñ R1, J"Ƒ§ RIÙ. 


626 RiùZE2], 


627 RiùđdFãI, J##£{E, RE WNÂm, 25-L}JƑ]1, 
=T+1* #im, SPH†+†š 

mm, miI1HH, Efl#tjq{, HJ4R-L 

628 #tXïIñIŠ, ?£ÄX#0#f, #lƒrHi8, ĐI NHE. 
629 bl#£— +, ¡53 Km, b-y€). 5 ho 
630 ïñ{44##{K, «ÍẪGẪZ, j3, EñR 
631 RRlÊ#, Plf12iR, L#fff, it. 


632 


HiTRŠ, HRRẬW⁄3%&, EHRRRBE, I1, fBLHXTF 








Rạ—ĐÙJR. 

633 

3EZllZ2?PƑH, fRii2Zs#fiẪE, RE MÀnG, 
634 

H3, AIF2Z2⁄PH, XSSRNNjAí, 
635 #l2ˆ%, 'ù#tfiZ. HZâHIE, 
636 8HES, 84%, RE =ÍíT, 
6377 81ùMš 7, ftRnñni+k, Blb HN, 
638 3Fjf5, 42424 ÖÄïñ, HH{T/ÁÍT, 
639 Ñhš##£@£f, #i2kinjjf, |N hit, 
1. ã an 
641 ®#, ñ H1Hiã, iñlãữ7*=, 
642 Ấ#ãã#HJfX. #®Ì#HÄ:, Z82XĂM, 
643 l#:5tin], 8EZ#6ƑE, TT 
644 Hà, BC ` HN 
..ẽ. .a na 
646 Ib3§ã8)j*, ñkÈllfJjV, 4Ä T, 
647 #3, ữE)WE. REFSÍE, 
648 #£fAtUb 5ã, f3 T16, B571 Lắc 
6493E†iElE, #4, JR#Ñ, 
650 35EJM?mZ+, #4Wfflù, #tPilifl, 
651 #23, ?Uñil, Z&K%@, 


206 





Rl|23l À. 
ZHll»#®2%. 
No 
TCẴP TnGo 
RE TK 
ïR 8 HRIS. 
7} In đã ? 
To 
"Xi. 
TẺNH TÁ Tên o 
ZCRH so 
CR5 so 
CR8 so 
TẺNH ÂÁ. lên o 
CR8 so 
CR8 so 
ZERR so 
CR8 so 
ZCRH so 


#=†+ ^^ #iBú, 
JEiBmi, #O“Ế kẼñ, 


668 


669 ##?SxÄlÍ, 
670 34 1ñ, 
671 »f+:#iä, 
672 4£q+®%, 
673 EšFEtkE7, 
674 #3? #12, 
675 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


im 


f1, 
#, 


#tã53E 


#ÈIRIETES 


——-./L`^; 


Riki 


#2 #I#, 
IÙ ŠÉ Bà l5 HT, 5k1 1/2 Cho, 


=t†t&zHhš 
lšl&4@NW, EE#7VRE. 


JEBl#ðiL, 3U, 


652 ®%›3⁄šW, l§|&§ãẽ, ñlttllÀJjV, ZZñNJRÃ. 
653 lẫ2ñ1H-SF,  ... .a 
654FIlfE®%ñS, lêÍmEBíM, #4tMvtff, Ẩ#iE Ni. 
655 2†H{T%, lH#f ®#tHft2, KH. 
6563E8#dlji, TXš⁄ÍT, Hờ HN no 
657 ]SŠE B418, Rifkl,. ##@#Œ, KEiR HN. 
658! #1, IHHRšïđ, š2šxHlâ, ii. 
659 

RMfftk, lãỦmšŠjấ, XEÉEZ, Tiflbãã, Nhi 
ER No 

660 HN, HÉ X, ZHHñẩ, KH nào 
661 #Ế \##jš, lễ, šã#ññ, EiRHNiR. 
662 ZEBR MU, MUA, EÉNHED, TH nho 
6ó3PI#HĂR¿Z, Zt##hifỦU, SzZfÍk, KH nào 
664 ĐIEHIĂ, #AMBTUE ĐEN EERMI, 
665 ]8il2#, 75rh#£#, TÊN, CR5 AlRo 
666 x5, HEHfZlEE, SP. 4M, ERHA nào 
667 

B#aHñ8ñầồ, ÄFifEZE, íZZ##, Ñlễ¡šš, HHiúHREšR 
No 


= 
Miù#FIiSo 


E2, JE:EE. 
ME, ZJE3R&5Š. 
J[Iãf^HIt, jšHf5. 
FHH3E, Biiã7R?#4. 
›k§ñ2)0I,  X§Nj. 
Z2 1:98 7R?#<4 5 R. 
TRPHSEZAimDR, TA 


207 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 





1TR. 

676 

HH)B 6S, TRHI1TZS mi, S21 00B Dm, 1/6 

AB 1 R8 o 

677 

HãT, 7U, —UJT?Z8fĐẾK, MEN HH1, nh Long 

TR sếo 

678 

ñïRI|SJr RỊñP, SJ3F3T3EäS, S4##rãf8m 1P 
B#Z. 

679 

Z#Kf44ft2:2U, ^:ZEH#lWƒX, IMÊÚZšMjÙ, #8 

nh BR o 

680 

kuhÑữqtŒt#, 5S NHÍffI RUÈCÍẦH, TRÍE®RHfT. 
681 

IE#Wf, ZäñlE81HDĐ, 1TR TRH, TRÍFÍRÍIRE 
682 

#R#ti1ãS ZZT45%, ZECfWT2®2Z, ®#TfFf1. 
683 

RI+®fS, + REPit, 1Ffi2L2+, ãBHä)kÃÃo 
684 

ÈfIMffqG, 0835, IHSSj 5, T711. 
685 

ñếg VÀ oHE, ÍJ/MPEEA 26, LOILTETLSAI, TRE RH.À HH, 
686 

TRE À, TRÀ HÀ, TRÍT-4ÃA, #21441, 
687 

7RT#£HH48, #£{#ifE, #iE#fd, TSIfi22. 
688 

42+, EERZHIE)E, IHHE,ÃKÃ, m6 LIÑỆG 
689 

PS, TRSBTRN, BH BÌNH, XS SN HH, 


208 


z5 —Ð, 


690 


Š:E£!Ù 0 Hh, 


691 


“li EE, 


692 


St ©i55H, 


693 


lANB A575, 


694 


T6 AI — VIỆN, 


695 


f8 21118835, 


696 


1l 52t, 


697 


TC) 8), 


698 


15) th, 


699 


L5 S8 ở, 


700 


Aã D1ƒ8,R sc, 


701 


FN LÝ Z8 Tà HE, 


702 


{k5 2IÑïI5B, 


m=1+ 


+#tm3, 


703 


ấh II TA, 


704 


tÈ1)5E 8X, 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


I3 ?£_E. 

f1"HƑHRl, Z8ánZK?Rfh, 
TẾ Hỗ Ji tà r1, lH ET XI HƯ, 
RNA8*#&)Sír, 4+, 
Inj2Z4S&?Sƒ1T ? Rế_LR  lk, 
^@ãiHH, ãBãã7nƑZ, 
5R6ESfrt, 71/⁄8#tƠ'HD, 
EERWflfUM, MS hi, 
#ibf5iMHÍI, 2L, 
IESiiiRia, Si, 
f&6MÚB2F H1, m2ZIU£2, 


®jñlft 2ï St, JJM2H A3, 


+#Zm21, ®Slní17R, 


^#ÑffẪ, 11/81 Ê1H, 
#+Ø#tm, †/VẼ 
HữNH À ĐSU, SEI THÍ:, NGi1I Co 


„PP 


mị 


KR 


Š:]⁄ ñn 


h 
© 
\© 


đi 


Ellff&4fi®. 
SE ẤN 2k. 
ti SII7E)B. 
Njšš thÑ độ. 
H115. 


211B. 


Tỉ Hồ lÍI] 2 NỘI o 
ñầ ñỨ Z5) R To 
3L†L*—. 


“Ã bú £i 4` EÃ o 





nJ II. 


X^A Si. 


#uRE® 5E. “2 
S17ïŠ§f IE. 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


705 
z#ä*#:# 
706 
#X#B3E— †H, 
707 
8m2», 
708 
‡+tIÈ 1.2L, 
709 
HJ1=, 
710 
đHI HH 1 — đT, 
711 
#28, 
712 
+?) 32, 
713 
IÙ)*##Rll#8, 
714 
8t 1 XE TH 1i, 
715 
"1 — 
+. 
7Ị7 
JtEz 88 
718 
—®*—RE, 
719 
=SH20I 
720 
tt RE.ZEBIHh 
#==+/\ 


lã?Ð8 1), 
tÈEã < 2Ä , 
¡8P J3 H4, 
+Z#r 2l, 
f#tHR=N, 
##P hjk, 
—JBI8f1. 
ñnkBầ*, 
32m RI|;Đ, 
#t— j2, 
3s. Z nh, 
TIOXRTHZHZäSE, JÃCHãfRLH, ñRUC 2A, TƯ HƠI 
q88, 
=lHiliE, 
ÄII S† #t PT Eí, 
3š 2# PIN, 


fx?L£#+, 
H#m=, 
HiT†/@, 
II) BI ïE 
ñR 2L HH S RẸ, 
JÄƒrimiãÄ#II, 
0S kf, 
'ấ lội củ lô] Ác, 
đề S 1IIRR, 
là8@%ã, 
T J2 if/ 2 lễ, 


JRSE3E-.L5, 
ã58 L —, 





E14 1` RLT 
8?t?e21%. 
Pdfff†—. 
ft [E] 2K HK o 
BỲRB 2LIÊT 1 o 
Pri+#ilblfE. 
EZä##án. 
B5 StắTo 
Sỹ t2 1` EB Rất o 
thuận t3-ãã Hh„ 


1⁄/Eã1t.T*1—o 


W2 4IH. 
HIÊH KĐk J BÀ o 


ấ234JñIXñM, ‡íấ 1 II|WRDXH. 


Eh CA ỦỊ] XE, 


1 flÌnn, — 


210 


{B21mã. 


1l, Z4 2ÈBhÍT, 
721 

AXMmSREL, Z4+ễmiễ-+, 
722 

Tiấầ8fME, lH `, 
723 

+ÄãEREE, LÁT 
724 

BX5< f6, JRHHTHÐÐjE, 
725 

SX4IHjẲ, thi, 
726 

XIEREfbrR, Cjƒ7|A, 
727 

ñHtR2k, Xã1Ft7RĐE, 
728 

2Zli†hT, LIIHTIRRE 
729 

MfnJfill, TM#Wm đã, 
730 

MIRBRSR, TRfẪ 2E, 
731 

TS N(S, ÄXe#ƒƑT§8, 
732 

5EimủlE, Zlflwf7rE, 
T32 

RE *?wM, TSR,##{T 
734 

SiniEläw , ïXlt9Z5—, 
735 

?J£1S3J, H1zz#, 
736 

8SNMRãSBI, Z=/7Fñ4, 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


B7 ::8, 


{5b 
ĐI, 
8 SĐ)Ã1®, 
THinh x” D ỆN, 
!Ù, hi đã Xã re, 
B1 I| ĐI*F 8, 


3S)*2Ib 71, 


S) c n. 


58x ĐI1Eo 


TẾT BI 2o 
XS. 
Z8. 
5 ĐI, 
InZ)»š+. 
nu. 


thZjÑ#z. 


SA, Ẩễi 


?HñỆTS, 
ESE-IP-1-:3 


li KỈ EH lLb, 


1.-..--- 


#iftJ4k=., 
J#£lf Sỉ, 
5MB, 


31Iif#tL Á. 
188 3E 2. 
11 mm Zo 
827F}⁄. 
ni 4`JŸX DỤ „ 
1# 53 Ho 


$š HE 2E. 


THÍCH ĐỒNG NGỘ § THÍCH NGUYÊN HÙNG 


Tô 


14%, 


738 


1Ã H, 


739 
Xã `£ Sn.IE 
740 


^ˆ®% Li§, 


S=T3 


ñmt®tm 


741 


E5: E5, 


742 


IZ1ff:B 15, 


743 


ñ TUÈKÀ, 


144 


k5 im hắc, 


745 
2S RE TẾ 
746 


ZE]1I®XÍT, 


747 
#28 
748 


“l2 H#®, 


749 


FrBl® 11, 


750 


TIPR lổ XLíT, 


751 


ĐIIS®:šf5, 


T2 


Pệt, 


3F)kZã512, 
ĐI{E153E B, 
H#ằ H18, 
H#+Z#& 

Hiểm, 
t£fzíi. 
ñIZKi8 Đi, 
Zlñn TU #, 
#1 x*E. 
2t B0, 
#t;8#I Hãñ 
XS, 


., 8S, 


tIE2S/, 
4:81 8)ĐP3 
#48. BE, 


1E? 


 AHHjằ R, 
XAiS# 
ấầ1 1)J1| ÿầ, 


Eñ<&—ãä, 


+8/\# 
+“ 


HỆ, Kế 
#tr5B +, 
Lfã #É IE#Z, 
7RFiãml?4, 
3 8 1 5S TE, 
2£, 
t£B®#mi®, 
z1. 
ĐI EiRÑ lệ, 
"Ă-..'.-- 
txliiS 5, 


, ®xHñ — a1, 


212 


ES4. 


Zkllini®#. 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


*#lùfllib. &iãiĂ5, 7RWŒZXÀ, XE ãBiitto 
JANNEEIL JHEURRE, NEHUIR, EARBEE, 
SDIEEHB, HEMGIER, HIẾN, BEARBEE, 
—DAXT, RHXEE, WCWE Zm Ho 


ÑWIREIETR, HINH 8, AC KIItEf8, BI KT, 
7575Rf1EfM, BC NA DU HH, EAJNXET 
to 
758 
“II PEIHEH, MMratr1, HEUÃ?h, 21 iitto 
759 
#tisiBhf%, là h kết, HIRHiBfÉ, ññfấBDÍ#}Xjl. 


213 


TÁC GIÁ 


Thích Đồng Ngộ. trụ trì chùa Phú Phương, thôn 12, xã Quế 
Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

Trưởng bản hoằng pháp huyện Quê Sơn. 

Thành viên hội đồng phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam. 
Tác phẩm đã xuất bản: Giác Hồ Tập, Phật Tổ Lịch Đại Thông 
T512; 


Thích Nguyên Hùng 

Thành viên hội đồng phiên dịch, san định Đại Tạng Kinh Việt 
Nam. 

Tác phẩm đã xuất bản: Tổng quan bốn bộ A-hàm, Tâm không 
vướng bận, Pháp môn niệm Phật, Kinh Đại Bát Nê Hoàn, và 
nhiều công trình nghiên cứu Phật học đã xuất bản trên nguyệt 
san Giác Ngộ... 


214 


KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 


215 


